LÝ DUYÊN KHỞI 
(DEPENDENT ORIGINA TION) 


Ajahn Brahm 
Tu viện Bodhinyana, Tây Úc, tháng 10-2002 


Việt dịch: Nguyên Nhật Trẩn Niur Mai (2020) 
kởi 


Lời giới thiệu của Ajahn Brahmaili: Đây là một bài nghị luận về 
Lý Duyên Khởi được Ajahn Brahm viết lần đầu tiên hơn hai thập 
niên trước. Vào lúc đó, ngài quan tâm nhiều hơn đến những chi 
tiết phức tạp trong việc giảng dạy kinh điển. Vì lý do đó bài nghị 
luận này có tính cách hoàn toàn chuyên môn, so với những gì ngài 
giảng dạy hiện nay. Một trong những học giả Phật học nổi 
tiếng nhất hiện nay về kinh điển Phật giáo đương đại là Ngài 
Bhikkhu Bodhi, đã nói với tôi rằng “Đây là bài tham luận hay 
nhất mà tôi được đọc về đề tài này”. 


Source: Thư uiện Hoa Sen, thuuienhoasen.0rg 
Date: 26/10/2020 8:41 AM 


ỚO1 H> C2 } 


Mục lục 


Dẫn nhập 


. Lý Duyên Khởi - mô tả tiêu chuẩn 


1.1 Ý nghĩa của mười hai nhân duyên như Đức 
Phật đã định nghĩa 
1.2 Luật Nhân Quả và mười hai nhân duyên 


. Về ý nghĩa của từ “Sanditthika” và “Akalika” 
. Luật Nhân Quả và “điều kiện cần và đủ” 

. Hiểu sai nghĩa Kinh 

. Mục đích của Lý Duyên Khởi 


5.1 Tái sinh mà không có linh hồn(/ cái ngã) 
5.2 Đời sống là gì? 
5.3 Tại sao có khổ? 


Dẫn Nhập 


Lời Phật dạy vế paticca samuppada, thường được dịch là “Lý Duyên 
Khởi”, là cốt lõi của Giáo Pháp (Chân lý) đã được Đức Phật thực 
chứng vào đêm ngài đắc quả giác ngộ. Như đã được ghi 
nhận trong kinh điển (Trung Bộ Kinh số 28) Đức Phật đã dạy 
rằng: 


“Ai thấu Lụ Duyên Khởi là thấy Pháp. Ai thấu Pháp là thấu Lý Duyên 
Khởi “. 


Hơn nữa, việc hiểu được Lý Duyên Khởi là một phần thiết yếu 
của tuệ giác phá vỡ vô minh để đưa hành giả vào trạng thái của 
“một vi đã nhập vào dòng thánh /đắcquả Nhập 
Lưu (sofäpanna)), được chỉ định là sẽ đắc quả giác ngộ hoàn 
toàn trong vòng tối đa là bảy đời nữa. Đức Phật đã xác định rằng 
vị đã nhập vào dòng thánh được xem là đã sở hữu năm đức 
tính (Tương Ưng BK 12.27; AN 5.25): 


1. Có niềm tin bất động vào Đức Phật, và ngược lại là không 
tin vào các lãnh đạo tôn giáo khác. 

2. Có niềm tinbất động vào Giáo Pháp, và ngược lại là 
không tin vào giáo lý của các tôn giáo khác. 

3. Có niềm tin bất động đối với Tăng Đoàn, là những thành 
viên đã giác ngộ của cộng đồng tăng chúng. 

4. Có tiêu chuẩn đức hạnh rất cao, “thân cận với các bậc 
đã giác ngộ “. 

5. Đã thông hiểu chính xác Lý Duyên Khởi, và mối quan 
hệ nhân quả tất yếu của chúng (/dappaccauat2) 


Vì thế thật công bằng khi nói rằng chỉ có những vị đã giác ngộ mới 
có thể thông hiểu chính xác Lý Duyên Khởi, đó là những vi đã đắc 
quả Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và các bậc A-la-hán. Chúng 
ta cần phải đi một đoạn đường dài tìm hiểu để trả lời câu hỏi, “Tại 
sao có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của Lý Duyên Khởi? 


Trong bài nghị luận này, tôi sẽ bàn về ý nghĩa của mười hai nhân 
duyên tạo thành sự mô tả tiêu chuẩn về Lý Duyên Khởi. Rồi tôi sẽ 
phân tích bản chất của những nhân duyên kết nối mỗi cặp yếu 
tố kế cận nhau,sử dụng kiểu mẫu quan hệ nhân quả của Tây 
phương. Sau khigiải thích những gì Đức Phật muốn nói về 
Lý Duyên Khởi, tôi sẽ xem xét đến câu hỏi có lẽ rất thú vị là: tại 
sao Đức Phật đã đặt nặng tâm quan trọng của Lý Duyên Khởi như 
thế? Mục đích của việc này là gì? Trong phần cuối, tôi sẽ trình 
bày chức năng của Lý Duyên Khởi gồm ba phương diện: 


1. Để giải thích làm thế nào có thể có luân hồi mà không có 
một linh hồn (/ một cái ngã). 

2. Để trả lời câu hỏi “Đời sống là gì? 

3. Để hiểu tại sao có đau khổ, và đau khổ chấm dứt từ đâu. 


Vậy chúng ta hãy bắt đầu xem Đức Phật muốn nói gì về Lý Duyên 


kở 


1. Lý Duyên Khởi - mô tả tiêu chuẩn 


Do nhân duyên Vô minh sinh ra Hành; 
Do nhân duyên Hành sinh ra Thức 

Do nhân duyên Thức sinh ra Danh Sắc 
Do nhân duyên Danh Sắc sinh ra Lục Xứ 
Do nhân duyên Lục Xứ sinh ra Xúc 

Do nhân duyên Xúc sinh ra Thọ 

Do nhân duyên Thọ sinh ra Ái 

Do nhân duyên Ái sinh ra Thủ 

Do nhân duyên Thủ sinh ra Hữu 

Do nhân duyên Hữu đưa đến Sinh 

Do nhân duyên Sinh đưa đến già, chết, sầu bi, than vãn, đau 
đớn, bất như ý, tuyệt vọng. 


Đó là nguồn gốc của toàn bộ khổ uẩn trong cuộc đời này. 


Nhưng do sự đoạn diệt không còn dấu vết của Vô minh sẽ đưa 
đến sự đoạn diệt của Hành; 


Do sự đoạn diệt của Hành đưa đến sự đoạn diệt của Thức; 

Do sự đoạn diệt của Thức đưa đến sự đoạn diệt của Danh Sắc; 
Do sự đoạn diệt của Danh Sắc đưa đến sự đoạn diệt của Lục Xứ; 
Do sự đoạn diệt của Lục Xứ đưa đến sự đoạn diệt của Xúc; 

Do sự đoạn diệt của Xúc đưa đến sự đoạn diệt của Thọ; 

Do sự đoạn diệt của Thọ đưa đến sự đoạn diệt của Ái; 

Do sự đoạn diệt của Ái đưa đến sự đoạn diệt của Thủ; 

Từ sự đoạn diệt của Thủ đưa đến sự đoạn diệt của Hữu; 

Do sự đoạn diệt của Hữu đưa đến sự đoạn diệt của Sinh; 

Do sự đoạn diệt của Sinh đưa đến sự đoạn diệt của già, chết, sầu 
bị, than vãn, đau đớn, bất như ý, tuyệt vọng. 


Đó là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn trong cuộc đời này 
(Tương Ưng BK 12.1) 


1.1 Ý nghĩa của mười hai nhân duyên, như Đức Phật đã định 
nghĩa 


Đối với chúng ta, hiểu chính xác những gì Đức Phật muốn nói 
về mười hai nhân duyên thật là quan trong.May mắn thay 
khi Đức Phật giảng dạy Giáo Pháp, Ngài cũng giải thích rất chỉ 
tiết ý nghĩa những gì Ngài nói. Phải công nhận rằng có một vài từ 
ngữ đã được dùng trong những ngữ cảnh hơi khác nhau trong 
nhiều bài kinh khác nhau. Tuy nhiên, kinh Tương Ưng Nhân 
Duyên (Nidãna Samyutta - Tương Ưng BK 12), là một tập hợp 
các bài kinhhoàn toàn lên quan đến Lý Duyên Khởi (0aficca 
sar=~uuppaäna). Bài kinh thứ hai trong tập hợp này là Kinh Phân Tích 
(Vibhanga Sutta) (Tương Ưng BK 12.2). Vibhansa nghĩa là sự giải 
thích ý nghĩa những từ ngữ được dùng. Trong bài kinh này, Đức 
Phật đã đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất về ý nghĩa của những từ 
ngữ liên quan đến Lý Duyên Khởi. 


Tôi sử dụng bản dịch Kinh Phân Tích (Vibhanga Sutta) của 
Bhikkhu Bodhi, và sẽgiải thíchý nghĩacủa mười hai từ 
ngữ về nhân duyên này. Cũng vậy, nhờ vào sự trợ giúp của một 
vài bài kinh khác, ý nghĩa của hai từ ngữ vốn đã gây tranh cải 
nhiều nhất cũng sẽ được làm sáng tỏ. 


Trước tiên, Đức Phật nói: 


Này, các Tỷ kheo, thế nào là sià-chết?- Sự lão hóa của nhiều chứng 
sinh khác nhau thuộc nhiều chủne loại khác nhau, trở nên già yếu, 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, sinh lực suụ tàn, các căn thoái hóa: như 
uậu goi là già. Sự qua đời của nhiều chúng sinh khác nhau thuộc nhiều 
chủne loại khác nhau, bị hủy hoại, tan rã, biến mất, tử 0one, trạng 


chune, tấn phẩu, neũ uẩn lụi tàn, thân xác bị uất bỏ: như uậu soi là 
chết. Như uậu, sự già yếu 0à uong thân nàu soi là sià-chếf.” 


Ở đây, rõ ràng là Đức Phật đã mô tả về cái chết theo ý nghĩa thông 
thường của từ này, chứ không phải là cái chết trong từng khoảnh 
khắc (momentary death (khanika manara): sự sinh diệt của các 
pháp trong từng sát-na) (mà một vài người thường hiểu lâm từ 
này). Nghĩa là cái chết mà bạn phải gọi công ty mai táng nhờ lo 
sắp xếp việc chôn cất. 


“Và này các Tỷ kheo, thế nào là sinh? Sự ra đời của nhiều chứng 
sinh khác nhau thuộc nhiều chủng loại khác nhau, chúng được hạ 
sinh, nhập thai (uào bụne tne), tái sinh (abhinibbatHi), biểu hiện các uẩn, 
hình thành các căn /xứ. Như uậu gọi là sinh. 


Ý nghĩa của cụm từ “nhiều chủng loại khác nhaư', được trích ra từ 
một đoạn kinh văn khác đặc biệt nói về Lý Duyên Khởi, đó 
là Kinh Đại Duyên (Mahanidäna Sutta- Trường Bộ Kinh 14): 


Do nhân duyên sinh đưa đến già-chết. Nàu Ananda, phải hiểu như 
thế nào câu nói nàu ? Nếu hoàn toàn tuuệt đối không có sinh ở bất cứ 
dạng nào, bất cứ nơi nào - nehĩa là, không có sự sinh ra của Chư 
thiên ở thiên giới, của Cồn-thác-bà ơ Còn-thác-bà giới, của Dạ-xoa, 
Quỷ- thầu, loài người, loài bốn chân, loài có cánh, loài bò sát ở các cối 
giới của chúng - nếu không có sự sinh ra của chúne sinh, thuộc bất cứ 
chủng loại nào ở bất cứ cõi giới nào, như uậu, do hoàn toàn 0ắng 
mặt sinh, uới sự chấm dứt của sinh, thì có thểtim thất sià-chết hau 
không? 


-_ Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không. 


Một lần nữa, ở đây rõ ràng là sinh có ý nghĩa như chúng ta thường 
hiểu: đó là sự xuất hiện của một chúng sinh từ trong bụng mẹ, 
trong cảnh giới của loài người. 


“Và nàu các Tủỷ-kheo, thế nào là hữu (bhaua)? Có ba cảnh giới hiện 
hữu: dục giới, sắc siới 0à 0ô sắc giới. Như uậu goi là hữu. 


Bởi vì từ này, bhaøa (hữu), thường bị hiểu lầm, tôi sẽ giải thích ý 
nghĩa của nó với nhiều chỉ tiết hơn. 


Sự phân loại hữu thành ba cảnh giới như trên đôi lúc được gọi 
là Tam giới (Hloka). Dục giới (kãmaloka) là những cảnh giới do ngũ 
dục thống trị. Đó là cảnh giới của loài người, loài súc sinh, ngạ 
quỷ, điạ ngục,và đi lên đến cả cảnh giới của chứ thiên, nhưng 
khôngbao gồmcảnh giới Pham thiên.Sắc giới (rữpaloka) là 
những cảnh giớitnh lặng trong đó các vị thiên hiện 
hữu trong trạng thái chứng đắc các tầng thiển định. Cảnh giới này 
bắt đầu từcõi trời Phạm thiêãnvà bao gồm nhiều cảnh 
giới khácdựa trêncác tângthiển đinhcao hơn.Vô sốc 
giới (aräpaloka) là cảnh giới của tâm thuần tịnh, trong đó các vị 
thiên hiện hữu ở một trong những trạng thái chứng đắc tứ vô sắc 
định. Sắc giới và Vô sắc giới là những trải nghiệm chứng đắc các 
tầng thiền vào lúc hành giả qua đời và tiếp tục hiện hữu trong 
nhiều khoảng thời gian mênh mông vô tận, vượt qua nhiều biến 
hoại của vũ trụ và đôi lúc được tính như hằng ngàn kiếp (aeons). 


Để hiểu đầy đủý nghĩa của hữu (bhaoa) chúng ta phải tìm 
đến Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya - AN 3.76), trong bài 
kinh này, tôn giả Ananda hỏi Đức Phật, “Thế nào là hữu? Đức 
Phật trả lời bằng cách hỏi lại tôn giả Ananda: “Nếu không có nghiệp 
chin tuổi tron dục giới (kãmtmaloka), có thểcó sự hiện hữu trone cảnh 
giới do ngũ dục thống trị không?” Rồi Ngài hỏi cùng câu hỏi đó uới hai 
cảnh giới kia: “Nếu không có nehiệp chín tuổi trons sắc giới (rữpaloka), 


3 


có thể có sự hiện hữu trong sắc giới không?” “Nếu không có nghiệp chín 
muổi trong 0ô sắc giới (aripaloka), có thể có sự hiện hữu trong uô sắc 
giới không? Theo đó, tôn giả Ananda ñã. trả lời:“Bạch Thế Tôn, chắc 
chắn là không. “cho mỗi câu hỏi. Rồi Đức Phật giải thích tiếp:” Vì uậu, 
nàu Ananda, ngươi có thể xem nehiệp (hành động của thân, khẩu, ú) 
như là cánh đồng, ngươi có thể xem thức như là hạt giống, uà ngươi có 
thể xem áí như là chất ẩm. Như uậu, đối uới những chúng sanh bị 0ô 
trỉnh làm mê tờ 0uà bị ái tróí buộc, có sự hình thành của thức 
trone cảnh giới thấp kém nàu (trong dục giới (himadhatu), nehĩa là 
nhữne cảnh giới bị ngũ dục thống trị; uà cũng nhự thế uới hai cảnh 
giớicao hơn. Như uậu, trong tương lai sẽ có nhiều sự hiện 
hữu (punabbhaua), tái sinh (abhinibabbatHi). Ở đây, Đức Phật đã 
cho thí dụ về cây cối mọc lên, với chiệp là cánh đồng, và thức như 
là hạt giống, được nuôi dưỡng bởi chất ẩm là đi, để giải thích làm 
thế nào hữu (bhaøa) là nhân duyên của tái sinh (4H). 


“Và nàu, các Tỷ kheo, thế nào là thủ (đôi lúc được dịch là Tnhiên liệu )? 
Có bối loại thủ: dục thủ, (tà) kiến thủ, giới cấm thủ, nã chấp thủ. Như 
oậu goi là thủ. 

“Và nàu, các Tủ kheo, thếnào là ái? Có sáu loại ái: sắc ái, thanh ái, 
hương ái, 0 ái, xúc ái, 0à pháp ái. Như uậu soi là ái. 

“Và nàu, các Tỷ kheo, thế nào là thọ (uedana)? Có sáu loại cẩm thọ: do 
mắt nhìn thấy sinh tho, do tại nghe tiếng sinh thọ, do trũi nieửi hương 


sinh thọ, do lưỡi nếm 0ị sinh thọ, do thân xúc chạm sinh thọ, do ú 
nghĩ tưởng sinh thọ. Như uậu gọi là thọ. 


“Và nà, các Tỷ kheo, thế nào là xúc? Có sáu loại xúc: nhấn xúc, nhĩ 
xúc, tủ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Như uậu soi là xúc. 


“Và nàu, các Tỷ kheo, thếnào làlục xứ? Nhấn căn, nhĩ căn, tỷ 
căn, thiệt căn. thân căn 0à ú căn. Như uậu gọi là lục xứ. 


10 


“Và nàu, các Tủ kheo, thế nào là danh sắc (nãma-ripa)? Thọ, tưởng, Ú 
chí (cetana), xúc (phassa), 0à chú tâm/ tác ý (manasikara): đâu gọi là 
danh. Tứ đại 0à sắc xuất phát từ tứ đại: đâu soi là sắc. Như ouậu, danh 
nàu 0à sắc nàu ghép lại uới nhau thành danh-sắc. 


“Và nàu, các Tủ kheo, thế nào là thức ? Có sáu loaj thức: nhấn thức, nhĩ 
thức, tủ thức thiệt thức, thân thức 0à ú thức. Như uậu goi là thức. 


“Và nàu, các Tỷ kheo, thế nào là hành (sankhara)? Có ba loại hành 
nà: thân hành, khẩu hành uà ú hành. Như uậu goi là hành. 


Ý nghĩa của hành đôi lúc cũng gây tranh luận bởi vì đây là một từ 
có nhiều nghĩa khác nhau ở nhiều nơi khác nhau. Nếu người ta 
muốn thấy từ sankhãra được dùng như là nguyên nhân để tái sinh, 
người ta có thể tìm đến Kinh Hành Sanh (Sankharupapatti Suffa) 
(Trung Bộ Kinh số 120). Sankhãarupapati nghĩa là “tái sinh theo 
hành”. Ở đây, Đức Phật nói về vấn đề làm thế nào một số chúng 
sanh sinh ra trong nhiều cảnh giới khác nhau tùy theo những hành 
động họ đã tạo từ thân, khẩu hoặc ý. Những hành động về thân- 
khẩu- ý đó, được thực hiện bằng ý chí (cefan2); và chính cái nghiệp 
này đã đưa đến tái sinh. Đây gọi là hành (sankhara). 


Trong một bài kinh khác (Tương Ưng BK 12.51),Đức Phật nói 
về vấn đề làm thế nào một người có vô minh (aơi//4eato, “người 
đã có vô minh”) dự tính làm một thiện hành (sankhara), thức của 
người này đi đến một chỗ thiện lành. Nếu người này dự tính làm 
một hành động bất thiện, thức của người này đi đến một chỗ bất 
thiện (zpuñña). Nếu người này dự tính làm một hành động trung 
tính (anefñja sankhara) (đứng ở giữa, không thiện không ác), thì 
thức của người này sẽ đi đến chỗ ấy. Một lân nữa, điều này chứng 
tỏrằng có ba loại hành (sankhãra} thiện,bất thiện và trung 
tính - và hành (sankhara)làhoạt độngcủa nghiệp. Giống 


11 


như nghiệp có thể được tạo ra bằng thân, khẩu, ý, cũng vậy có ba 
loại hành - thân hành, khẩu hành và ý hành (sankhara). 


“Và nàu, các Tỷ kheo, thế nào là uô trinh (aufJjä)? Không hiểu uề khổ, 
không hiểu uề nguồn sốc của khổ, không hiểu uề sự diệt khổ, uà không 
hiểu uềcon đường đưa đến diệt khổ. Như uậu soi là 0ô tỉnh. 


1.2 Luật Nhân Quả và Mười Hai Nhân Duyên 


Cùng với Lý Duyên Khởi, Đức Phật cũng dạy về Luật Nhân 
Quả (/dappaccayat2).Công thứctiêu chuẩn của Luật Nhân 
Quả như sau (Tương Ưng BK 12.21): 


Khi cái này có thì cái kia có. Do cái này sinh nên cái kia sinh 
Khi cái này không có thì cái kia không có. Do cái này diệt nên cái 
kia diệt 


Đặc điểm đầu tiên của Luật Nhân Quảcần phải được nhấn 
mạnh là có một khoảng cách thời gian đáng kể giữa nhân và quả. 
Thật sai lâm khi cho rằng quả sẽ theo ngay sau ?thân, hoặc quả xuất 
hiệncùng lúc vớiøhổn. TheoLuật Nhân Quả của Phật 
giáo, nhân và quả của nó có thể cách xa nhau bằng bất cứ chiều 
đài thời gian nào. 


trmastim sati tam hoH 

tmastmim asati tam na hoi 

Hai câu Pali trên là cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Pali gọi là “vị 
trí cách tuyệt đối”. Trong cuốn sách của Giáo sư A.K. Warder nhan 
đề “Pali Nhập Môn” (Introduction to Pali, trang 103), tác giả khẳng 
định rất rõ rằng, trong cấu trúc ngữ pháp như vậy, hành động phụ 
(nhân) có thể xảy ra trước hoặc cùng một lúc với hành động chính 


12 


(quả). Căn cứ theo tiếng Pali, cấu trúc ngữ pháp cho phép hân đi 
trước quả bằng bất cứ khoảng cách thời gian nào. 


Ví dụ, trong Kinh Tương Ứng Nhân Duyên (Nidãna Samyutta 
- Tương Ưng BK 12), Đức Phật khẳng định: 


“Khi sinh có mặt, thì chết có mặt. Do có sinh niên có chết. 


Như đã được trình bày rằng trong Kinh Tương Ưng Nhân Duyên, 
siní và “chế phải được hiểu theonghia thông thường của 
chúng.Rõ ràng rằng sinh và chếfkhông xảy ra cùng một 
lúc. Sinh cũng không xảy ra trước chếf chỉ trong một khoảnh khắc. 
Đôi lúc sinh có thể xảy ra trước chếf rất nhiều năm - 80, 90, 100 và 
thậm chí 120 năm. 


Tôi đãnhấn mạnh điểm này bởi vì có những hiểu lâm về 
Lý Duyên Khởi mà một vài tác giả hiện đại đã trình bày về đề tài 
này. Sự thật vẫn là có thể có một khoảng cách thời gian rất lớn 
giữa nhân và quả. 


13 


2. Về ý nghĩa của từ “sanditthika” (có thể thất 
bây giờ và ở đây) và “akãlika” (ngay tức thời) 


Một vài tác giả hiện đại đã gợi ý rằng quả phải xảy ra đồng 
thời với nhân,hoặc xảy ra chỉ một lúc sau đó, để một Giáo 
pháp đạt tiêu chuẩn “có thể thấy bây giờ và ở đây“ và “ngay tức 
thời”. Họ lý luận rằng bởi vì Giáo pháp là “có thể thấy bây giờ và 
ở đây“ (sandiHhika) và “ngay tức thời” (akalika), và Lý Duyên 
Khởi là một trong những giáo lý cốt lõi của Giáo pháp, do đó 
Lý Duyên Khởi phải là “có thể thấy bây giờ và ở đây“ 
(samdithka) và “ngay tức thời (akalka)/ Nhưng có 
phải sandiHhikanghĩa là “có thể thấy bây giờ và ở đây“ 
và akälika nghĩa là “ngay tức thời”? Như tôi sẽ trình bày sau đây, 
những lời phiên dịch ấy có thể dẫn đến sai lạc. 


Đoạn kinh văn trong cácbài kinhcho thấy rõ ràng nhất ý 
nghĩa của từ saditthika là Đại Kinh Khổ Uấn 
(Mahadukkhakkhanda Sutta - Trung Bộ kinh số 13). Trong kinh này, 
những nguy hiểm của dục lạc giác quan được mô tả bằng bảy ví 
dụ về hậu quả có thể trải nghiệm trong đời này, và tất cả bảy ví 
dụ đó đều được mô tả là sandifhika. Điều này ngược lại với hậu 
quả của dục lạc giác quan đươc trải nghiệm sau khi chết, được mô 
tả trong đoạn kinh tiếp theo, và được gọi là samparawika. Rõ 
ràng là saditthika và samparawika là hai từ trái nghĩa nhau. Trong 
ngữ cảnh này, sandiHhika phải có nghĩa là “có thể thất trong 
đời này”. Mặc dù một vài từ Pali mang ý nghĩa hơi khác nhau trong 
những ngữ cảnh khác nhau, điều này cũng hiếm thấy; và có vẻ hợp 
lý khi cho rằng sandifthika nghĩa là “có thểthất trong đời nàu” trong 
tất cả những ngữ cảnh khác. 


14 


Sanmdithika và kalika (trái nghĩa dới akalka)được dùng với 
nhau trong một câu giúp làm hé lộ ý nghĩa của chúng, và đã xuất 
hiện ba lần trong các bài kinh (Tương Ưng BK 1.20, Tương Ưng BK 
4.21, và Trung BK số 70). Những câu ấy có thay đổi đôi chút trong 
mỗi bài kinh, như sau: 


- Tôi không theo đuổi những øì bị thời gian chỉ phối (/thuộc uê tương lai), 
0à không từ bỏ những eì có thể thấu trone đời nàu (/hiết thực hiện tại) 
(Nˆaham sanditthikam hitoa, kalikam anudhauãmi) 


- Tôi theo đuổi những eì có thể thấu trone đời nàu (/thiết thực hiện tại), 
0à từ bỏ những ơi bị thời gian chỉ phối (thuộc uề tương lai)(Kalikam 
hitoa, sanditthikam anudhauami) 


Trong ba ngữ cảnh đó, sanditthika và kalika rõ ràng là từ đối nghĩa, 
là hai từ trái nghĩa nhau. Như vậy, thật có lý khi cho rằng akälika 
(trái nghĩa dới kalika), phải là từ đồng nghĩa với sandiithika. Nghĩa 
là sanditthika và akalika uề cơ bản là đồng nghĩa. Cả hai đều nói về 
những gì “có thể thất trone đời nàu “. 


Ví dụ, Đức Phật đã khuyến khích những pháp hành như là thiển 
quán 0uÊcái chết (⁄ niệm chế - maranassati), rất nhiều tăng ni Phật 
tử đã thực hành pháp thiển quán này và đạt được kết quả giải 
thoát. Thiển quán oề cái chết (maranassati) chắc chắn là một phần 
của Giáo Pháp vốn được xem là sa~iHthika và akalika. Vì thế nếu 
hai từ Pali này quả thật có ý nghĩa là “bây giờ và ở đây“ và “ngay 
tức thời”, thì thiểu quán uềcái chết (maranassafi) gần như không thể 
nào xảy ra được - người tacần phải chết để có thể thiển 
quán về cái chết “bây giờ và ở đây” và “ngay tức thời”! Rõ 
ràng là sanditthika và akalika không có ý nghĩa như thế. Cả hai đều 
nói đến một cái gì có thể thấy trong đời này, trái ngược với những 
gì chỉ có thể biết sau khi chết. 


15 


Chính vì mỗi yếu tố trong mười hai nhân duyên thuộc Lý Duyên 
Khởi có thể được thấy trong đời này, và mối tương quan nhân 
quả của chúng cũng có thế thấy được trong đời này, mà Lý Duyên 
Khởi trải dài hơnmột đờisống đạttiêu chuẩnnhư một 
Pháp sandiHhika và akalika (có thể thất trong đời nàu). 


Bạn có thể không trực tiếp thấy được cái chết của chính mình, 
nhưng bạn có thể thấy cái chết xảy ra hằng ngày trong các bệnh 
viện, trên truyền hình hay báo chí. Bạn không cần phải chờ 
đến kiếp sau để hiểu được sự thật về chếf. Bạn cũng đã từng thấy 
sự sính ra, có lẽ không phải của chính bạn, nhưng là sự síh ra của 
nhiều người khác. Bạn có thể xác minh sự thật về sinh ngay trong 
đời này. Rồi bằng cách thấy con người trong nhiều giai đoạn từ lúc 
sinh ra đến lúc chết, bạn có thể xác minh trong đời này 
rằng sinh là nhân duyên của chết. Đó là lý do tại sao trong phần 
của Lý Duyên Khởi nói “Sinh là nhân duyên đưa đến già và chết” 
là một Pháp “có thểthấy được trone đời nàu” (sanditthika và akalika). 


Bạn không thể thấy tất cả mười hai nhân duyên trong lúc này, bởi 
vì chúng không xảy ra cùng một lúc. Nhưng bạn có thể thấy sự 
biểu hiện của mỗi nhân duyên ngay trong đời này. Cũng vậy, đó 
là lý do tại sao Lý Duyên Khởi là “có thểthấu được trong đời nàu” 
(sanditthika và akalika). 


Bạn cũng có thể thấy trong đời này cái nhân kết nối các duyên kế 
cận nhau. Qua sự phát triểntuệ giácthâm sâunhờuy 
lực của thiền định, bạn có thể thấy được trong đời này bằng cách 
nào fho (0edanđ) là nhân duyên sinh ra đi (fanhZ). Tương tự như 
thế, bạn có thể chứng kiến làm thế nào đi là nhân duyên sinh ra fử 
(upadãna). Cũng vậy, bạn có thể hiểu ngay trong đời này làm thế 
nào đi và fhủ là nhân duyên sinh ra hữu (bhaua) và sinh (JãH) trong 
đời sau. 


1ó 


Phương cách con người thấy nhân quả trải dài sau khi chết có 
thể giải thích bằng cách diễn dịch lại ví dụ của Đức Phật trong Đại 
Kinh Sư Tử Hống (Mahaäsiihanada Sutta - Trung Bộ Kinh số 12). 
Người ta có thể biết từ những dữ liệu được thấy trong đời này rằng 
cách hành xử của một người sẽ đưa người ấy đến một sự tái 
sinh không tốt đẹp, cùng vậy, người ta có thể biết rằng một người 
đi trên con đường không có ngả rẽ thì ắt phải rơi vào hố than phía 
trước trên con đường đó. Vì thế, ngay cả mối quan hệ nhân quả nối 
liền các nhân duyên liên kết trải dài qua đôi bờtử sinh cũng 
đủ điều kiện là một Pháp “có thể thấy được trong đời nàu” 
(sanditthika và akalika). 

Tôi đã thảo luận vấn đề này dài dòng ở đây chỉ vì những hiểu 
lâm về ý nghĩa của hai từ sanditthika và akälika, đã đưa đến kết quả 
là sự bác bỏ một cách sai lầm ý định rõ ràng của Đức Phật là để 


cho Lý Duyên Khởi của Ngài trải dài nhiều hơn một đời sống. 


% 


17 


3. Luật Nhân Quả và Điều Kiện Cần và Đủ 


Tôi đãgiới thiệucông thức của Luật Nhân Quả của Đức 
Phật (iappaccayaf2) trong phần trước của bài nghị luận này. Bây 
giờ tôi sẽ chứng minh làm thế nào Luật Nhân Quả liên quan 
đến điều mà trong luận lý học Tây phương chúng tôi gọi là “điều 
kiện cẩn uà đủ”. Sự phân tích hiện đại về các nhân duyên sẽ giúp 
làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của Luật Nhân Quả (i4appaccayat2) và 
Lý Duyên Khởi. 


Một điều kiện cổ là một øhân mà nếu không có nó thì sẽ không 
có quả. Thí dụ, nhiên liệu là điều kiện cẩn để có lửa. Không có 
nhiên liệu thì sẽ không có lửa. Điều kiện cđ được diễn tả trong 
nửa phần thứ hai của Luật Nhân Quả: 


Khi cái nàu không có thì cái kia không có. lo cái nàu diệt nên cái kia 
điệt 


Một điều kiện đ là một øðhẩn mà phải luôn luôn phát sinh 
ra quả. Thí dụ, lửa là điều kiện đủ để sinh ra nhiệt. Một ngọn lửa 
phải phát sinh ra nhiệt. Điều kiện đ được diễn tả trong nửa phần 
đầu của Luật Nhân Quả: 


Khi cái nàu có thì cái kia có. Do cái nàu sinh nên cái kia sinh 


Để chứng tỏ sự khác nhau giữa hai loại hân này, tôi sẽ dùng ví dụ 
nêu trên. Nhiên liệu là một điều kiện cớờ để có lửa, bởi vì nếu hết 
nhiên liệu thì lửa sẽ tắt. Nhưng nhiên liệu không phải là một điều 
kiện ẩj để có lửa, bởi vì nhiên liệu không phải luôn luôn phát sinh 
ra lửa - một số nhiên liệu vẫn không được châm lửa. Lửa là điều 
kiện ẩj để phát sinh ra nhiệt, bởi vì lửa phải phát sinh ra nhiệt. 


18 


Nhưng lửa không phải là một điều kiện cẩn để có nhiệt - nhiệt có 
thể được phát sinh từ những nguồn khác. 


Vì vậy, một điều kiện cẩờ là một nhân mà nếu không có nó thì sẽ 
không có quả, và điều này được diễn tả trong nửa phần thứ hai 
của Luật Nhân Quả. Một điều kiện ẩử là một ẩn mà phải luôn 
luôn phát sinh ra quả, và điều này được diễn tả trong nửa phần 
đầu của Luật Nhân Quả. Cả hai điều kiện cẩu và đủ này hợp 
lại tạo thành Luật Nhân Quả của Phật giáo. 


Trật tự “tiến tới” của Lý Duyên Khởi (paficca samuppada), khi được 
phân tích, cho thấy rằng chỉ có một số trong mười một nhân 
duyên đầu tiên là điều kiện đ cho nhân duyên tiếp theo sau xảy 
ra. Những nhân duyên đó được kết nối bởi một điều kiện đủ, nghĩa 
là nhân duyên tiếp theo sau không sớm thì muộn cũng phải xảy 
ra như là hậu quả của nhân duyên ngay trước đó, như sau đây: 


Vô minh (aøi//Z) sinh Hành (sankhära) 
Thức (øiñfñãna) sinh Danh Sắc (nãma-rũpa) 
Danh Sắc sinh Lục Xứ (salãuatama) 

Lục Xứ sinh Xúc (phassa) 

Xúc sinh Thọ (0edarmd) 

Ái (tanhã) sinh Thủ (upadãma). 

Hữu (0haøa) đưa đến Sinh (Z1) 

Sinh đưa đến Khổ (dukkha) 


Như vậy, khi có Vô rmính (aơi7j) sẽ không thể tránh khỏi xảy ra sự 
hình thành của nghiệp có khuynh hướng đưa đến tái sinh. Khi 
có Thức (diññana)thì phải có Danh sắc (năma-ripa), Lục 
Xứ (salauatana), Xúc (phassa), uà Thọ (uedana). Khi có Ái (tanhä) sẽ 
có Thủ (upadana). Cũng như Hữu (bhaoa) là điều kiện đủ để đưa 
đến Sinh (ZH) (xem Tăng Chi BK 3.76). Rồi quan trọng nhất 
là Sinh (at) phải đưa đến Khổ (dukkha). Vì vậy, cách duy nhât 


19 


để thoát khỏi Khổ là chấm dứt tái sinh, như tôn giả Sãriputta (Xá- 
lợi-Phất) đã nói: 


Tóm lại, tái sinh là Khổ (dukkha), không tái sinh là lạc (sukha) (Tăng 
Chi BK 10.65) 


Bây giờ, cũng thú vị khi xem xét các nhân duyên không đạt điều 
kiện đủ. 


Hành (sankhara) không phải là một điều kiện đ¿ để cho thức-tái- 
sinh và dòng tâm thức theo sau. Bởi vì, sau khi đã tạo ra nhiều 
nghiệp dẫn đến tái sinh trước kia trong cuộc đời của một người, 
người này có thể làm vô hiệu lực tất cả các nghiệp ấy (gọi là ehiệp 
oô hiệu lực =ahosi kamma) bằng sự chứng đắc quả A-la-hán, 
sự chứng đắc này sẽ đoạn diệt dòng tâm thức dẫn đến việc tái 
sinh. 


Sự kiện rằng Thủ (upäđãna) không phải là một điều kiện đ¿ để sinh 
Hữu (bhaøa), cũng giống như Hành (sankhara) không phải là 
một điều kiện đj để sinh Thức (ơiññana).Qua sự phát triển tu 
tập Bát Thánh đạo cho đến khi đắc quả giác ngộ hoàn toàn, sẽ 
không phát sinh một Thủ mới nào, và tất cả những Thủ cũ trở 
thành vô hiệu lực nên không thể tạo ra nền tảng cho một sự hiện 
hữu mới (bhaoa). Những Thủ (upädãna) có trước khi đắc quả giác 
ngộ hoàn toàn trở thành ?chiệp 0ô hiệu lực (ahosi kamma). 


Thậm chí còn rõ ràng hơn, là Thọ (0edan3) không phải là một điều 
kiện đủ để sinh Ái (fanha). Chắc chắn là các bậc A-la-hán có trải 
nghiệm về Thọ, nhưng những cảm thọ ấy không bao giờ làm phát 
sinh Á¡. Hơn nữa, đối với người bình thường, không phải 7o nào 
cũng làm khởi sinh Ái. 


20 


Một vài Phật tử Tây phương đã đề nghỉ rằng trật tự “tiến tới” của 
Lý Duyên Khởi có thể chân đứng lại bằng cách “cắt đứt” tiến trình 
giữa Thọ và Ái. Tôi thường nghe một vài người nói rằng tái sinh có 
thể tránh được qua việc sử dụng Niệm (safi) về Thọ (uedana) để 
ngăn chận nó làm phát sinh Ái (anh) và những nhân duyên kế 
tiếp của Lý Duyên Khởi. Theo tôi hiểu, điều này là một là 
một nhận thức sai lầm về hai phương diện: 


Thứ nhất, trật tự “tiến tới” của Lý Duyên Khởi không bao giờ có ý 
định chứng tỏ làm thế nào tiến trình này sẽ bị “cắt đứt. Trật 
tự “tiến tới” chỉ có ý muốn chứng tỏ bằng cách nào tiên trình 
này tiếp nối nhau. Giáo lý về cách làm thế nào để “cắt đứt tiến 
trình này, hay đúng hơn là chấm dứt, là mục đích được dành cho 
phần “đảo ngược” trật tự của Lý Duyên Khởi, hay là Lý Duyên 
Diệt. 


Thứ hai, cho dù Thọ (0edam2) có thể không phát sinh Ái (tanhã). vì 
nó không phải là một điều kiện đủ, Đức Phật đã khẳng đỉnh rõ 
ràng là chỉ khi nào Vô minh (zơi//ä) chấm dứt một lần vĩnh viễn thì 
Thọ sẽ không bao giờ còn phát sinh Ái! Điều này có nghĩa là người 
ta không “cắt đứt” tiến trình này bằng cách Niệm (safi) oề Thọ 
(uedana). Niệm Thọ chưa đủ. Tiến trình này chỉ dừng lại do sự đoạn 
diệt Vô mminh (aøi//4), như Lý Duyên Diệt đã trình bày rất rõ. Đoạn 
diệt Vô rrỉnh là khó khăn hơn rất nhiều so với Niêm Thọ. 


% 


21 


4. Hiểu Sai Nghĩa Kinh 


Có một bài kinh trong tuyển tập Tăng Chi Bộ Kinh thường được 
trình bày như là bằng chứng cho rằng Lý Duyên Khởi không trải 
đài quá một đời sống. Bài kinh này tên là “Sở Y Xứ (Tenets /Tittha 
Suta - Tăng Chi BK 3.61), theo bản dịch của Hội Phiên 
Dịch KinhTạng Pali (Pali Text Society, London, UK). Một số 
người diễn giải rằng kinh này khăng định là Thọ (øedanä3) không 
phải phát sinh do Hành (sankhara) uốn là những nghiệp tạo ra 
trong đời quá khứ. Vì thế,nhân duyên kết nối gọi là Hành 
(sankhara) trong Lý Duyên Khởi (đưa đến uiệ phát sinh ra 
Thọ (oedan3) không thể mang ý nghĩalà những nghiệp đã 
tạo trong đời trước. Tôi sẽ chứng minh rằng kết luận ấy là sai, do 
đọc hiểu sai nghĩa kinh, như sau đây. 


Phần liên quan đến điểm này trong bài kinh trên (/Sở Y Xứ) trình 
bày ba chủ thuyết để giải thích tại sao con người cảm thọ vui, khổ, 
hoặc không khổ không vui. Chủ thuyết thứ nhất cho rằng tất cả 
những gì con người cảm thọ là do những nghiệp con người đã tạo 
trong quá khứ (sabbam tam pubbe katahetu). Hai chủ thuyết tiếp 
theo cho rằng mọi cảm thọ của con người là do Thượng đế an bài 
hay chỉ là sự tình cờ. Trong bài kinh này Đức Phật đã khăng định 
rằng tất cả ba chủ thuyết ấy đều sai lầm. 


Chủ thuyết thứ nhất, là chủ thuyết liên quan đến phần thảo 
luận này, cho rằng mọi cảm thọ con người cảm nhận bây giờ là do 
những øì con người đã tạo từ quá khứ, chủ thuyết này được lặp lại 
trong Kinh Devadaha (Devadaha Sutta- Trung Bộ kinh số 101), mà 
trong kinh này cho rằng đây là đức tin của những đệ tử Kỳ-na 
giáo. Những người theo Kỳ-na giáo chủ trương rằng tất cả những 
khổ đaucon người trải quatrong đờinày là do những ác 
nghiệp họ đã tạo trong đời trước. Quả thật, kinh này đã làm sáng 


22 


tỏ ý nghĩa của chủ thuyết thứ nhất cho rằng mọi cảm thọ con 
người trải nghiệm bây giờ là do những nghiệp họ đã tạo trong đời 
trước. Kinh Devadaha chứng minh chủ thuyết này là sai.. 


Vì thế, đúng là Đức Phật đã phủ nhận rằng mọi cảm thọ con 
người trải nghiệm như vui, khổ, hoặc không khổ không vui, là do 
những gì con người đã làm trong đời quá khứ (nghĩa là do những 
nghiệp đã tạo trong đời quá khứ). Rõ ràng là một số cảm thọ con 
người trải nghiệm là do những nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, 
một số là do nghiệp đã tạo trước đây trong đời này, và một số là 
do nghiệp đang được tạo bây giờ. Những gì Đức Phật phủ nhận là 
chủ thuyết cho rằng tất cả nhữngcảm thọhạnh phúc, đau 
khổ hay trung tính đều do nghiệp trong quá khứ tạo nên. 


Cần phải vạch rõ rằng ở đây Đức Phật đề cập đến loa cảm thọ, chứ 
không phải là fz chính cảm thọ đó. Dù người ta trải nghiệm bất cứ 
một cảm thọ nào trong ba loại đó, vưi, khổ, hoặc không khổ 
không vưi, đúng là cảm thọ ấy không phải luôn luôn tạo ra do 
nghiệp ở quá khứ. Nhưng cũng đúng khi cho rằng hoàn cảnh đưa 
đến trải nghiệm cảm thọ ấy của con người, và sự có mặt của 
Thọ (øedam2), là do nghiệp từ một đời quá khứ. 


Một ví dụ có lẽ giúp làm rõ nghĩa hơn. Hoàn cảnh khiến bạn sở 
hữu một máy truyền hình (TV) là do bạn đã mua nó vào ngày 
trước. Sự có mặt của nó như thế là do một hành động (/nghiệp) 
thuộc một ngày đã qua. Nhưng dù bất cứ kênh nào trong ba kênh 
truyền hình có sẵn trên màn ảnh, kênh Hạnh phúc, kênh Đau khổ, 
hay kênh Trung tính, đều không phải luôn luôn là do những gì bạn 
đã làm trong ngày trước. Không phải tất cả nội dung của chúng 
đều do hành động từ quá khứ. 


Cũng vậy, Đức Phật dạy rằng sự hiện hữu của Thọ (øedan3) trong 
đời này là do những nghiệp đã tạo trong đời trước. Nhưng một 


23 


loại cảm thọ đặc biệt nào đó, như hạnh phúc, đau khổ, hay trung 
tính, không phải luôn luôn do nghiệp đã tạo trong đời trước. 


Một khi sự phân biệt giữa Thọ (ø0eđdaøa) và nội dung của cảm 
thọ (hạnh phúc, đau khổ hay trung tính) đã được xác định, rõ 
ràng là Kinh Sở Y Xứ (Tenets /Tittha Sutta - Tăng Chi BK 3.61), 
không khăng định rằng Thọ (0edanä) không phải tạo ra do nghiệp 
từ đời trước. Kinh này không bác bỏ sự hiểu biết truyền thống cho 
rằng Lý Duyên Khởi trải dài qua ba đời sống. 


Quả thật, trong phần sau của Kinh SởY Xứ đã giới thiệu Lý Duyên 
Khởi từ một điểm khởi đầu độc đáo. 


“Tàu thuộc uào sáu đại (đất, nước, gió, lửa, không gian uà ú thức) sẽ có 
một chúng sinh nhập uào bụng ne; khi có sự nhập thai, sẽ có Danh-Sắc; 
dưới Danh-Sắc làm nhân duyên, sẽ phát sinh Sáu Xứ; uới Sáu 
Xứ làm nhân duyên, sẽ phát sinh Xúc; uới Xúc làm nhân duuên, sẽ phát 
sinh Thọ. 


Như vậy, Đức Phật chỉ rõ rằng nguồn gốc của Thọ (øedan3) là do 
Thức của một chúng sinh nhập vào bụng mẹ. Điều này có thể so 
sánh với Kinh Đại Duyên (Mahanidana Sutta-Trường Bộ Kinh số 
14) và định nghĩa của Danh-Sắc (nãma-ripa) trong kinh này: 

“Được nehe nói rằng “Với Thức (uiññana) làm điều kiện thì sẽ có Danh- 
Sắc”. Nàu Ananda, điều nàu phải äược hiểu như thế nào? Nếu Thức 
không nhập uào bụng mẹ, thì có thể có Danh-Sắc hình thành trons bụng 


mẹ không? 


-_ Bạch Thế Tôn, không. 


24 


Điều này rõ ràng là có sự tương đương giữa việc một chúng 
sinh nhập vào bụng mẹ trong Kinh Sở Y Xứ với việc Thức nhập 
vào bụng mẹ (đểtái sinh) trong Kinh Đại Duyên. Vì thế, 
Thọ (øedan3) được nói trong Kinh Sở Y Xứ là do thức đầu tiên khởi 
sinh trong đời này, mà nhân duyên của thức này chỉ có thể tìm 
thấy trong một đời trước. 


Như vậy, bài kinh trong tuyển tập Tăng Chỉ Bộ Kinh thường được 
trình bày như là bằng chứng cho rằng Lý Duyên Khởi không trải 
đài hơn một đời sống, khi chúng ta đọc thật chính xác và đầy đủ, 
thì thấyrõ ràng là kinh đãchứng minhngược lại. Hoàn 
cảnh khiến cho Thọ (øedan3) hiện hữu là do Vô minh (aøï//2) và 
nghiệp đã tạo từ đời trước, và Lý Duyên Khởi, như Đức Phật đã 
dạy, quả thật trải dài hơn một đời sống. 


% 


25 


5. Mục Đích Của Lý Duyên Khởi 


Từ đầu cho đến đây, tôi đã mô tả ý nghĩa của Lý Duyên Khởi. Tôi 
đã chứng minh bằng cách trích dẫn từ kinh văn gốc, rằng yếu 
tố Thức (iñana) đề cập đến dòng tâm thức khởi đầu một 
đời sống mới sau khi Vô minh (zzi//4) và nghiệp dẫn đến tái sinh. 
Tôi đã chứng minh làm thế nào Luật Nhân Quả, sự kết nối giữa 
một nhân duyên trước với nhân duyên kế tiếp, có thế liên quan 
đến một khoảng cách thời gian rất lâu, thậm chí trải dài hết đời này 
đến đời sống tương lai. Tóm lại, Tôi đã chứng minh Lý Duyên 
Khởi (paficca samuppada), như Đức Phật đã dạy trong kinh điển, 
chỉ có thể mang ý nghĩa là một tiến trình trải dài qua ba 
đời sống. Lập luận tin rằng Lý Duyên Khởi chỉ giới hạn trong một 
đời hoặc thậm chí chỉ một vài khoảng thời gian, là không 
thể đứng vững trong ánh sáng của lý trí và kinh nghiệm thực tại. 


Bây giờ đến lúc xem xét mục đích của Lý Duyên Khởi. Người ta 
có thể đạt được hiểu biết về một sự việc, không những chỉ bằng 
cách khám phá ra nó được tạo thành như thế nào, mà còn bằng 
cách nghiên cứu xem nó làm được những gì. Bây giờ tôi sẽ thảo 
luận về chức năng của Lý Duyên Khởi (0aiicca samuppada). Tôi 
sẽ thảo luận ba mục đích của Lý Duyên Khởi là: 


1. Để giải thích làm thế nào có tái sinh mà không có một linh 
hồn (/ một cái ngã). 


2. Để trả lời câu hỏi “Đời sống là gì“? 

3. Để hiểu tại sao có Khổ, và Khổ chấm dứt ở đâu? 
5.1. Tái sinh mà không có linh hồn (/ cái ngã) 
Một trong những câu hỏi thông thường nhất mà người ta thường 
hỏi tôi là “Làm thế nào có thể có tái sinh khi không có một linh 


26 


hồn? “Câu trả lời cho câu hỏi đó là Lý Duyên Khởi. Lý Duyên 
Khởi (paticca samuppada) chứng tỏ một tiến trình trống không 
- nghĩa là không có một linh hồn trôi lăn từ đời này sang đời khác. 
Lý Duyên Khởi cũng cho thấy những lực đẩy hoạt động trong tiến 
trình đó, chúng thúc đẩy tiến trình ấy bằng cách này hay cách 
khác, và thậm chí còn tạoảnh hưởng trong đời tiếp theo. 
Lý Duyên Khởi cũng hé lộ câu trả lời cho vấn đề làm thế nào một 
nghiệp đã tạo trong đời trước có thể ảnh hưởng một người trong 
đời hiện tại. 


Lý Duyên Khởi trình bày hai chuối hiện tượng tiếp nối nhau 
làm phát khởi tái sinh: 


1. Vô minh (zzi//4) và Nghiệp phát sinh Thức 

(oiññana) khởi đầu cho việc tái sinh. 

2. Ái (tanhã) cùng với Thủ (áđãna) phát sinh Hữu (bha0a) 
và dẫn đến Sinh (4#) (tái sinh vào hiện hữu ấy). 


Đây là hai tiến trình song song. Chúng mô tả cùng một sự vận 
hành được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Tôi sẽ kết hợp chúng lại: 


Nghiệp Vô minh và Ái tạo ra nhiên liệu dẫn đến Hữu và tái 
sinh (vào hiện hữu ấy) từ đó làm phát khởi Thức là cốt lõi của một 
đời sống mới. 


Chính Nghiệp và Ái, cả hai chịu ảnh hưởng của Vô minh, vốn là 
lực đẩy dòng tâm thức vào một đời sống mới. 


Bây giờ tôi sẽ cho một vài ví dụ để minh họa cho sự vận hành này. 
Những ví dụ này chỉ là mô phỏng tương tự, vì thế sẽ không bao 
giờhoàn toànxứng hợpvới Lý Duyên Khởi ƒwficca 
sanuppaäa). Bởi vì Lý Duyên Khởi chủ yếu là một tiến trình mô 
tả dòng chảy của tâm thức, trong lúc ví dụ tôi dùng là lấy từ thế 


27 


giới vật chất phổ biến hơn. Dù sao thì chúng cũng giúp làm sáng 
tỏ hiểu biết của hành giả. 


Một người đi đến phi trường để bay đến một nước khác. Nếu người 
ấy có đủ tiền để mua vé và có lòng khao khát đi đến một đất nước 
mới, thì người ấy có thể đến đất nước đó. Nếu người ấy có vé 
nhưng không có lòng khao khát muốn đi, hay có lòng khao khát 
muốn đi nhưng không có vé, hoặc không có cả hai thứ, thì người 
ấy sẽ không đến đất nước mới được. 


Trong ví dụ trên, người ấy tượng trưng có dòng tâm Thức, phi 
trường tượng trưngcho cái Chết; đất nước mới tượng 
trưng cho đời sau; vé máy bay tượng trưng cho Nghiệp tích 
lũy của người ấy; lòng khao khát muốn đi đến đó tượng 
trưng cho Ái. Với nhiều nghiệp tốt và lòng khao khát được hạnh 
phúc, hay chỉ là khao khát được hiện hữu, dòng tâm thức mà 
người ấy nghĩ đến như là “tôi” được thúc đẩy để đi vào đời kế 
tiếp như người ấy đã chọn. Với nhiều nghiệp xấu và lòng khao 
khát đượchanh phúc, người ấy không thể đạt được hạnh 
phúc như ý muốn, vì vậy người ấy bị thúc đẩy để đi vào đời kế 
tiếp không như ý muốn. Với nhiều nghiệp xấu và ý muốn bị trừng 
phạt, những gì mà trong đời này chúng ta nhận diện như là mặc 
cảm tội lỗi, người ấy sẽ rơi vào bể khổ trong đời kế tiếp. Rồi với 
nhiều nghiệp tốt và không còn khao khát gì, người ấy sẽ không đi 
đâu cả. Cũng giống như người hành khách ở phi trường, người ấy 
có đủ tiền để mua vé hạng nhất để đi bất cứ nơi nào người ấy 
muốn, nhưng vì vô minh đã bị phá vỡ và vì không còn lòng khao 
khát, vốn là nhân duyên phát sinh tất cả việc đi và đến, người ấy 
dừng lại ở phi trường (để chỉ các vị không còn tái sinh). 


Làm thế nào một hạt giống sản sinh ra một hạt giống mới? Giả 
sử một hạt giống được trồng vào một cánh đồng tốt, được nuôi 
dưỡng bằng chất ẩm mang nhiều dưỡng chất thiết yếu, nó lớn lên 


28 


phát triển cho đến khi già, và sản sinh ra một hạt giống khác vào 
lúc chết. Không có linh hồn hay cái ngã nào trong hạt giống, tuy 
nhiên một hạt giống đã phát triển thành một hạt giống khác theo 
một tiến trìnhnhân quả.Hạt giống gốc trước đây và hạt 
giống mới hoàn toàn khác nhau. Hầu như chắc chắn là không có 
ngay cả một phân tử của hạt giống gốc được tìm thấy trong hạt 
giống mới. Thậm chí yếu tố di truyền DNA, mặc dù tương tự, 
cũng không giống nhau. Đó là một ví dụ về một tiến trình đã được 
biết trải dài một đời sống, nhưng không có gì để người ta có 
thể nhận diện như là tinh chất không thay đổi được truyền từ thạt 
giống gốc sang hạt giống mới. Tái sinh, như được biết, cũng đã xảy 
ra mà không có “hạt giống-linh hồn” chuyển từ đời này qua đời 
sau. Tôi đề cập đến ví dụ này bởi vì nó tương tự như một một hình 
ảnh ẩn dụ của Đức Phật trong kinh : 


Nghiệp như là cánh đổng, Ái như là chất ẩm, Thức nhự là hạt 
giống. Khi chúng sanh bị Vô trình làm mê tờ 0à bị Ái trói buộc, Thức 
sẽ ẩược hình thành, uà sự tái sinh một hạt giống mới (thức) sẽ xả ra 
trơng tương lai (mô phỏng từ Tăng Chi BK, AN 3.76) 


Một ví dụ thú vị khác về một trường hợp có thật gần đây, mô 
tả làm thế nào Nghiệp và Ái hoạt động với nhau để làm thay đổi 
Hữu (0hzøa), là sự hiện hữu mới của chúng sinh. Một hầm mỏ đặc 
biệt bị bỏ hoang gần một khu dân cư đông đúc của miền Nam xứ 
Wales. Khi vài người nghèo trong vùng đó có những chú mèo con 
mà họ không muốn nuôi, họ sẽ vất chúng mà không tốn kém gì 
bằng cách tàn bạo ném chúng xuống đường thông gió của hầm 
mỏ. Nhiều năm sau, vài viên kỹ sư đi xuống hầm mỏ ấy để kiểm 
tra độ an toàn. Họ đã khám phá một sự việc đáng kinh ngạc. Một 
vài chú mèo con đã sống sót sau khi bị vất xuống hầm thông 
gió, trong khoảng thời gian của chỉ một vài thế hệ, chúng đã dân 
dần phát triển thành một chủng loại mèo hoàn toàn mới, mắt bị 
mù nhưng lại có tai thật lớn. Lòng khao khát tồn tại (Ái) và phản 


29 


ứng doduyên sinhcủa Nghiệprõ ràng đã là động lực thúc 
đẩy sản sinh ra sự đột biến “gien di truyền của những con mèo 
này. 


Những ví dụ trên chỉ là khởi đầu cho một dấu chỉ về tiến trình của 
Lý Duyên Khởi (0aficca sanuppaia). 


Lý Duyên Khởi, cuối cùng chủ yếu vẫn là một tiến trình mô 
tả dòng chảy của tâm thức, và việc này khác biệt cơ bản với các tiến 
trình vật chất. Nếu người ta có thể tưởng tượng một bãi biển cát 
trắng, nhìn bãi cát trông giống như liên tục. Tuy nhiên, quan 
sát kỹ hơn, người ta thấy rằng bãi cát được tạo thành bằng vô 
số hạt cát, mỗi hạt nằm kề sát với hạt kế bên. Nếu người ta nhìn kỹ 
hơn nữa, người ta khám phá ra rằng những hạt cát thậm chí không 
chạm vào nhau, rằng mỗi hạt cát nằm riêng lẻ. Cũng giống như 
vậy, khi chánh niệm của một hành giả đã được thiền định tăng 
cường uy lực, hành giả có thể thấy dòng tâm thức rất giống hình 
ảnh bãi cát. Trước đây, tâm giống như một dòng ý thức liên 
tục không đứt đoạn; nhưng bây giờ được hé lộ cho thấy tâm gồm 
có vô số những trạng thái ý thức (/tâm hành) nhỏ li ti, kế cận 
nhau nhưng không chạm vào nhau, và biệt lập nhau. Chỉ sau khi 
thấy được bản chất đích thực của tâm thức, hành giả mới có thể 
hiểu làm thế nào mộttâm hành trước ảnh hưởng đến tâm 
hành tiếp theo. Nghiệp, cũng giống như một mảnh riêng biệt 
của phản ứng do duyên sinh, kết hợp cùng với Ái để tạo thành 
những động lực vô hình lèo lái cuộc hành trình của tâm thức, 
giống như một chiếc phi cơ được lái bởi một siêu phi công tự động. 
Hơn nữa, khituệ giáckhai mở, đặc biệtdựa trên những dữ 
kiện của thiển định, cho thấy rằng ý thức độc lập với thân, và rõ 
ràng là ý thức vẫn còn tồn tại sau khi thân đã chết, lúc đó hành 
giả thấy một cách tuyệt đối chắc chắn rằng những động lực của 
Nghiệp và Ái giờ đây đang lèo lái tâm thức, sẽ tiếp tục lái tâm 


30 


thức xuyên suốt qua cái chết. Hành giả có thể thấy được tiến 
trình tái sinh, và hiểu được Lý Duyên Khởi (paficca sanuppaida). 


Đức Phật đã nói với tôn già Ananda trong phần mở đầu của Kinh 
Đại Duyên (Mahanidäna Sutta- Trường Bộ Kinh 14): 


Nàu Ananda, Lý Duyên Khởi nàu quả là thâm sâu, thật sự thâm sâu. 


Theo ý tôi, hành giả cần có trải nghiệm nhập định (jhãna) để có thể 
thấy rõ Lý Duyên Khởi. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng với lời giải 
thích và những ví dụ tôi đã nêu trên sẽ giúp làm sáng tỏ đôi chút 
về bản chất đích thực và mục đích của tiến trình vô hình đã lèo 
lái tâm thức đi từ đời này sang đời khác. Ít nhất các bạn cũng biết 
rằng khi Lý Duyên Khởi (paticca samuppäda) được hiểu đầy đủ, ta 
cũng có thể thấy rõ làm thế nào tái sinh có thể xảy ra mà không có 
một linh hồn nào cả. 


5.2. Đời sống là gì? 


Một trong những khó khăn mà Phật tử thường cảm thấy là giáo 
lý về vô ngã, họ thường hỏi nếu không có linh hồn hay một cái 
ngã, thì đây là cái gì? Cái gì đang suy nghĩ, ước muốn, cảm 
thọ hay nhận biết? Cái gì đang đọc bài này? Nói tóm lại, đời 
sống là gì? 


Một trong những bài kinh sâu sắc nhất của kinh điển Phật giáo là 
kinh Ca-chiên-diên Thị (Kaccanagotta Sutta- Tương Ưng BK 
12.15), kinh đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Phật 
giáo sau này. Trong kinh này, Đức Phật dạy rằng phần lớn quan 
điểm của con người về bản chất của đời sống thường rơi vào 
hai cực đoan: họ cho rằng hoặc “có một linh hồn (thường hằng sau 
khi chết) -> thườngkiến), hoặc là không có gì cả (sau khi chết) - 
> đoạn kiến). Thật không may là quá nhiều Phật tử hoang mang 


31 


về giáo lý vô ngã (anaft2) và đứng vào phe của quan điểm cho 
rằng “không có gì cả (sau khi chết). 


Đức Phật đã bác bỏ cả hai quan điểm với một luận cứ hùng 
hồn dựa trên kinh nghiệm. Quan điểm cho rắng “có linh hồn 
không thể đứng vững, bởi vì bất cứ những gì có thể được cho là 
có ý nghĩa như là linh hồn hay một cái ngã - thân, ý chí, ái, thức 
hoặc tâm - tất cả đều có thể được thấy là vô thường. Như Đức 
Phật đã nói: “Người ta không thể nói có một linh hồn, bởi vì người 
ta có thể thấy sự đoạn diệt của tất cả những gì có thể được xem là 
linh hồn”. Mặc khác, quan điểm cho rắng “không có gì cả cũng 
không thể đứng vững, bởi vì rõ ràng là đời sống đang có mặt! 
Như Đức Phật đã khẳng định, “Người ta không thể nói rằng 
“không có gì cả, bởi vì người ta thấy có sự sinh khởi của tất cả 
các hiện tượng (/ pháp). Do vậy, như một vị triết gia Phật giáo là 
ngài Long Thọ (Nagajura- của thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch) đã nhắc 
nhởmọi người, rằng Đức Phậtrõ ràng đã bác bỏchủ thuyết 
Không tuyệt đối. 


Thậm chí ngày nay, phần lớn con người vẫn rơi vào một trong 
hai cực đoan đó. Hoặc cho là “không có gì cả, và tâm, ái, đời 
sống hoàn toàn là một ảo tưởng; hoặc cho là “có một linh hồn bất 
diệt với Thượng đế là hệ quả tất yếu. Cả hai đều sai. 


Kinh Ca-chiên-diên Thị tiếp tục với Đức Phậtchỉ rõ rằng có 
một con đường đứng giữa đã bị loại ra khỏi hai quan điểm đối 
nghịch này. Có một sự chọn lựa thứ ba tránh được cả hai cực 
đoan trên. Vậy thì cái gì là trung đạo giữa hai quan điểm cực 
đoan” có linh hồn” hoặc ;không có gì cả? Đức Phật nói “Con 
đường trung đạo ấy là Lý Duyên Khởi” (paficca samuppaia). 


Khi Đức Phật nói rằng giữ quan điểm cho là có một linh hồn hay 
cái ngã (hay Thượng đế) là không đứng vững, vì người ta có thể 


32 


thấy sự đoạn diệt, Ngài giải thích những gì Ngài muốn nói như 
sau: 


Vô trình diệt thì Hành diệt; FHlành diệt thì Thức diệt...từ sự đoạn 
diệt của Sinh, thì Khổ (dukkha) sẽ diệt. 


Ngài đề cập đến sự đoạn diệt của tiến trình được gọi là Lý Duyên 
Diệt. Tiến trình vô hình tướng này chính là cái mà chúng ta nhận 
diện là đời sống. Hơn nữa, nó bao gồm cả tất cả những “yếu 
tố đáng ngờ/ đội lốt linh hồn như là: thân (một phần của danh 
sắc (nãma-ripa)), ý chí (một phần của Hành, đôi lúc là Ái (nhã), 
Ái (một phẩn của Hành và phân lớn của 
Thủ (⁄ãdãma), Thức (diññãna) và Tâm (một phần của Lục 
Xứ (salãuatana) và thường đồng nghĩa với Thức(øiññãnma). Trong 
ánh sáng của Lý Duyên Diệt, những “yếu tố đáng ngờ này được 
thấy rõ ràng như là mong manh, không đáng kể, nhỏ li tỉ và sẽ tan 
biến ngay sau khi sinh khởi. Tất cả chúng đều do duyên sinh, 
chúng chỉ tồn tại bao lâu chúng còn được những nhân duyên bên 
ngoài hỗ trợ, mà những nhân duyên ấy tự chúng cũng không ổn 
định. Khi những nhân duyênhỗ trợ bên ngoài chấm dứt thì 
mỗi yếu tố đang ngờ ấy cũng tan biến. Vì những yếu tố ấy không 
còn tổn tại mãi, vì chúng không còn tiếp tục hiện hữu, nên quan 
điểm cho rằng có một linh hồn, một cái ngã hay một Thượng 
đế thường hằng là không đứng vững. 


Khi Đức Phật nói rằng quan điểm cho là tất cả đều Không, trống 
rỗng, không có gì cả cũng không đứng vững, bởi vì người ta thấy 
có sự sinh khởi của (mọi hiện tượng), Ngài giải thích những gì 
Ngài muốn nói như sau: 


Lonhân duyên Vô trỉnhsinh Hành, donhân duyên Hành sinh 
Thức trone đời kế!tiếp..., do nhân duyên Sinh nên Khổ sinh (dukkha)I 


33 


Ngài đề cập đến tiến trình duyên sinh gọi là Lý Duyên Khởi. Một 
lần nữa, tiến trình vô hình tướng này bao gồm tất cả những 
gì chúng ta biết như là “đời sống“. Bởi vì người ta thấy được sự sinh 
khởi này, nên người ta không thể nói chúng không hiện hữu. Đó 
khổng phải là một ảo tưởng. Những hiện tượng này có thật. 


Một ví dụ khác có thể giúp ta hiểu rõ hơn. Trong toán học, một 
điểm là một khái niệm được rút ra từ khoa học về đời sống. Nó mô 
tả nhiều phương diện của các hiện tượng có thật. Tuy nhiên, một 
điểm không có kích cỡ. Nó nhỏ hơn bất cứ sự đo lường nào mà bạn 
có thể gợi ý, tuy thế nó lớn hơn là không có gì “. Trong một nghĩa 
nào đó, người ta không thể nói một điểm hiện hữu, bởi vì nó không 
còn mãi, nó không tiếp tục có mặt trong không gian. Tuy nhiên, 
người ta không thể nói là nó không hiện hữu, vì nó rõ ràng khác 
với “không có gì. Một điểm (trong toán học) cũng giống như bản 
chất của trải nghiệm ý thức trong môt khoảnh khắc / sát-na. 
Không có gì tiếp tục tổn tại cho nên nó không thể là “một cái gì 
đớ“. Tuy vậy, có một cái gì đó sinh khởi cho nên không thể nói là 
“không có gì “. Giải pháp cho sự mâu thuẩn này là một tiến trình 
không hình tướng, là con đường trung đạo đã bị loại ra. 


Trong trường phái triết học Vệ-đà (Advaita Vedanta) của Ấn 
độ, phương pháp phổ biến là theo đuổi tìm hiểu câu hỏi “Tôi là 
ai?“. Đó là một câu hỏi súc tích, bao hàm một tiền đề chưa có sự 
đồng thuận. Câu hỏi “Tôi là ai?” cho rằng “có một cái tôi, chỉ có 
điều người ta không biết “cái tôi “ ấy là gì. Trong Kinh Tất Cả Lậu 
Hoặc (Sabbäsava Sutta- Trung Bộ Kinh số 2), Đức Phật gọi những 
sựtìm hiểuấy là “phi như lý tác ý (ayomiso mmanasikãra), và 
trong Đại Kinh Đoạn Tận Ái (Mahatanhasankhaya Sutta - 
Trung Bộ Kinh số 38), Đức Phật mô tả điều này như là tàn dư “của 
tâm hoài nghỉ “ (kathamkatha). Nói cách khác, sự tìm hiểu ấy không 
đưa đến bất cứ điều gì thâm sâu. Sự tìm hiểu này của trường 
phái triết học Vệ-đà được nói là kết thúc với kinh nghiệm về 


34 


một thực tại tối hậu được mô tả là “ Cái đó (thực tại tối hậu) là bạn 
“, (hay là fat foam asi trong tiếng Sancrit = bạn sẽ hòa đồng 
với thực tại tối hậu). Nhưng chủ thuyết về sự kết thúc ấy chỉ làm 
nẩy sinh một câu hỏi khác: Vậy thì “Cái đó“ là bạn, là cái gì? Đức 
Phật không bao giờđi vòngvo quanh mộtvấn để theo 
một phương cách vô ích như vậy, đối với Đức Phật Ngài sẽ nói: 


“Bạn là do duyên sinh“ (Paficca sammuppado toam asi) 


Cái mà người ta cho rằng là “tô, là cái ngã hay linh hồn, hoặc là 
“một ảo tưởng“ hay là một “sự trống không hoàn toàn, rõ ràng bây 
giờ được thấy như là một tiến trình vô hình tướng của Lý Duyên 
Khởi, một sự tiếp nối liên tục do duyên sinh trôi lăn từ đời này 
sang đời khác, chất chứa tất cả những gì có thể mang ý nghĩa là 
một linh hồn, những “yếu tố đáng ngờ, như tôi gọi chúng, 
nhưng không có gì liên tục hiện hữu. 


Vì thế, nếu bạn muốn khám phá ra “bạn là ai, giờ đây bạn đã có 


câu trả lời: Lý Duyên Khởi! Và nếu bạn muốn khám phá ra “đời 
sống là gì “, bây giờ bạn cũng có câu trả lời: Lý Duyên Khởi! 


Lý Duyên Khởi” (paticca samuppaäa), đó là đời sống! 
5.3. Tại sao có Khổ? 


Mục đích chính của Lý Duyên Khởi là xác lập nguyên nhân vì 
sao chúng ta đau khổ và tìm racon đường để đoạn trừ khổ 
đau một lần và mãi mãi. Để hiểu được điểm này, bây giờ chúng 
ta phảixem lạisựkhám phára LýiDuyên Khởi của Đức 
Phật trong bối cảnh cuộc đời Đức Phật. 


Bồ- tát (một vị chưa giác ngộ nhưng sẽ sớm được giác ngộ) ngồi 
dưới cội Bồ-đề trong đêm Ngài giác ngộ với mục đích duy 


35 


nhất là tìm ra giải pháp chấm dứt khổ đau. Khi còn là một thanh 
niên, Ngài đã bị xúc động sâu sắc khi thấy hình ảnh bi thảm của 
một người già, một người bị bệnh, và một người chết. Nhận 
thức rằng nỗi khổ của già, bệnh, chết cũng là số phận chắc 
chắn của chính mình, ngài đã từ bỏ gia đình để đi tìm đường thoát 
khổ. Dưới gốc cây Bồ-đề, Bồ-tát đã nhập các tầng thiền lần đầu tiên 
kể từ khi ngài còn là một cậu bé. Như vậy sau khi tăng cường sức 
mạnh của tâm, ngài đã theo đuổi một phương pháp tìm hiểu gọi 
là “như lý tác ý“ (yomiso rmanasikara), theo nghĩa đen là “hoạt 
động của tâm quay trở về với nguồn cội”. Vấn đề là đau khổ, đặc 
biệt là sự đau khổ hình như không thể tránh được với tuổi già, 
bệnh tật và cái chết. Dò tìm vấn đề đến tận cội nguồn của nó, và 
cội nguồn của nó được thấy chính là Sinh. 


Sinh là nguyên nhân của Khổ (JäH- paccaua dukkha) 


Như đã trình bày ở trên, Sinh là một nguyên nhân đủ để đưa đến 
khổ đau, nghĩa là Sinh phải làm phát khởi Khổ (đukkha). Tất cả 
mọi chúng sanh được sinh ra sẽ phải già, bệnh rồi chết, và trải 
nghiệm Khổ không thể tránh được liên kết với tiến trình đó. Như 
vậy, Sinh chính là vấn đề. 


Nhân duyên đầu tiên này của Lý Duyên Khởi hiếm khi nhận được 
sự quan tâm đúng mức. Sinh bao hàm rất nhiều ý nghĩa quan 
trọng. Trước khiđạt được tuệ giácthâm sâu về Lý Duyên 
Khởi dưới gốc cây Bồ-đề, cũng giống như nhiều người khác, Bồ-tát 
đã sống trong hy vọng rằng bằng cách này hay cách khác ngài 
có thể đạt được hạnh phúc viên mãn trong đời này hay đời sau. 
Bây giờ ngài thấy rằng Hữu (bhzøa) liên quan chặt chẽ với Khổ. 
Không có hạnh phúc viên mãn nào có thể tìm thấy trong bất cứ 
một hình thái hiện hữu nào, như Đức Phật đã dạy trong Tăng Chi 
BK (1.328): 


36 


Cũng siốne như thột tẩu phân nhỏ xíu cũng bốc trùi hôi thối, uì thế ta 
không khuuến r'iehị bất cứ một sự hiện hữu nhỏ bé nào, dù chỉ lâu 
bằng thời gian búng nieón taụ. 


Một ví dụ có thể giúp ta hiểu rõ hơn. Một người được sinh ra trong 
một nhà tù khắc nghiệt, lớn lên trong nhà tù đó, trải qua tất cả thời 
gian trong nhà tù, và chỉ có thể biết đời sống trong tù. Người đó 
thậm chí không ngờ rằng có thể có bất cứ cái gì tồn tại ngoài nhà 
tù. Vì vậy người ấy sống an vui trong tù. Có những tù nhân suy 
nghĩ tích cực, bởi vì họ từng tham dự các cuộc hội thảo về nhà tù, 
họ bắt đầu nghĩ rằng nhà tù là nơi tuyệt vời thay vì là nơi khắc 
nghiệt. Thậm chí họ còn sáng tác bài hát như “Tất cả nhà tù đều 
tươi sáng và xinh đẹp... Thượng đế nhân từ đã tạo ra chúng!”. Một 
số tù nhân khác tham gia dịch vụ xã hội, với lòng nhân ái họ trang 
hoàng các xà-lim cho những tù nhân khác. Khi có tù nhân nào 
bị hành hạ hoặc bị trừng phạt trong tù, họ nghĩ rằng có điều gì sai 
đã xảy ra và họ tìm người để đổ tội. Nếu có ai đó gợi ý rằng bản 
chất đích thực của nhà tù là đau khổ, thì ý kiến này bị họ bác bỏ và 
cho rằng người ấy là kẻ bi quan, và bảo người ấy “Thôi, kiếm cái 
gì vui hơn để làm đi!“. Vào một đêm trăng tròn, một tù nhân khám 
phá ra một cánh cửa để đi khỏi nhà tù, và ông ấy đã đi ra. Chỉ đến 
lúc đó ông ta mới biết rằng bản chất nhà tù là nơi đau khổ và bạn 
không thể nào thay đổi nó được. Ông ta trở vào và kể cho các bạn 
tù về điều này. Phần lớn tù nhân không tin, họ thậm chí không 
tưởng tượng ra cái gì khác hơn ngoài nhà tù của họ. Khi tù nhân 
kia nói rằng nhà tù là nơi đau khổ, và chấm dứt đời sống trong tù 
là hạnh phúc, ông ta bị tất cả bạn tù kết tội là “kẻ chủ trương đào 


A4. 


tâu.. 
Đôi lúc có người quở trách tôi, nói rằng,” Mấy nhà sư các ông 


đang tìm cách chạy trốn thế giới thực tại này!” Tôi trả lời “ Đúng 
quá! Cuối cùng thì cũng có người hiểu được đạo Phật!”. Chủ 


37 


trương “chạy trốn có gì sai, nhất là khi người ta biết rằng thế 
giới thực tại là một nhà tù khắc nghiệt? 


Kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật bắt đầu bằng trải nghiệm 
nhập các tầng thiển. Những giai đoạn “buông xả này cũng là 
những giai đoạnhỷ lạcngày càng gia tăng. Sau khi xuất 
định, hành giả có thể suy ngẫm tại sao nhập các tâng thiển là 
niềm hỷ lạc sâu đậm và thanh tịnh nhất trong cuộc đời mình từ 
trước đến nay. Nguyên nhân của niềm hạnh phúc này là gì? Ngài 
Ajahn Chah thường nói việc này giống như có sợi dây thừng buộc 
chặt vào cổ một người quá lâu, rồi bỗng nhiên có một ngày sợi dây 
thừng được tháo gỡra. Người ấy cảm thấy hạnh phúc và sảng 
khoái là vì gánh nặng đau khổ to lớn mà người ấy phải chịu 
đựng nay không còn nữa. Niềm hỷ lạc ngất ngây của nhập định là 
vì hành giả đã thoát khỏi cái mà người ta gọi là “thế giới thực tại ', 
dù chỉ là tạm thời. Khi Đức Phật trầm tư về các tầng thiển, 
ngài nhận thức rằng thế giới thực tại là đau khổ, đó là một nhà tù, 
và thoát khỏi nhà tù là hạnh phúc. Ngài chỉ biết được điều này một 
khi ngài đã bước ra khỏi nhà tù. Đó là một trong những mục 
đích của nhập định. Nhập định cũng còn được gọi là “giải thoát 
(oimokkha). 


Ngay cả các vị A-la-hán, các tăng ni đã giác ngộ, cũng phải trải 
nghiệm khổ đau. Họ chưa giải thoát khỏi khổ đau, vì họ vẫn còn ở 
trong thế giới này, còn ở trong nhà tù. Sự khác nhau chủ yếu giữa 
một “tù nhân bình thường và một vị A-la-hán là chắc chắn vị này 
sẽ sớm rời bỏ nhà tù. Sử dụng ví dụ từ Trưởng Lão Tăng 
Kệ (Theragatha 17.2), một vị A-la-hán giống như một người thợ 
đã hoàn thành công việc của mình và bây giờ đang bình thản chờ 
nhận lương. Trong bài kinh “ˆ Mũi Tên (Sallatha Sutta - Tương 
Ưng BK 36.6), khổ đau được mô tả như là người bị bắn hai mũi 
tên. Vị A-la-hán chỉ bị bắn một mũi tên“ Hai mũi tên là ám 
chỉ nỗi đau khổ về thân và đau khổ về tâm. Vị A-la-hán, một 


368 


mình trong thế giới này, chỉ trải nghiệm đau khổ về thân, nhưng 
như vậy cũng đủ để nói rằng vị A-la-hán vẫn phải chỉu khổ 
đau trong đời này. Như vị Tỷ-kheo-ni đã giác ngộ là Vajirã giải 
thích (Tương Ưng BK, 5.10), những gì một vị A-la-hán cảm thọ chỉ 
là cảm nhận khổ sinh và khổ diệt, và điều này cũng được Đức 
Phậtxác nhậntrong Kinh Ca-chiên-diên-thị (Kaccanagotta 
Sutta- Tương Ưng BK 12.15) như đã đề cập ở phần trên. Các vị A- 
la-hán có trải nghiệm đau khổ bởi vì tất cả Hữu (bhaøa) và Sinh 
(2H) đều là Khổ. Chỉ khi nào các vị ấy viên tịch, hay Nhập Niết- 
bàn (pararibbama) là lúc chấm dứt hiện hữu thì Khổ mới đoạn 
diệt một lần và mãi mãi. 


Niết Bàn là sựchấm dứt hiện hữu (Bhaua-rirodho rribbãnanam) 
(Tăng Chi BK 12.68) 


Sau khi đã khám phá ra rằng Hữu (bhaøa) và Sinh (ãñ) là nguyên 
nhân của Khổ (đukkha),rằng chúng phải tạo ra đau khổ, vấn 
đềchính là làm thế nào đểchấm dứtkhông còn hiện 
hữu (øunabhaøn) và tái sinh nữa. Như nhiều người đã biết một 
cách chính xác (đây là những người đã nhận ra thế giới thực 
tại này là một nhà tù và không phủ nhận sự thật này) rằng mục 
đích của tu tập Phật giáo là chấm dứt vòng luân hồi sinh tử, một 
cuộc hành trình dài vô tận qua vô số kiếp, và thoát khỏi vòng 
quay thúc đẩy không ngừng của bánh xe tái sinh. 


Vì thế Bồ-táttiếp tụctheo đuổi pháp “như lý tác ý“ (woniso 
manasikara), nghĩa là “hoạt động của tâm quay trở về với nguồn 
cội”, để khám phá ra nguyên nhân của Hữu (bhaøa) và Sinh (4ñ). 
Ngài dò tìm những nguyên nhân liên tục kế tiếp nhau, giờ đây 
được biết như là Lý Duyên Khởi,từ Ái (anhã) đi ngược trở 
lại đến Vô minh (zøi//z). Chính Vô minh được xem như là “kẻ tội 
đồ “ chủ yếu. 


39 


Vô minh là gì? Vô minh (zøi//ä) vẫn luôn được giải thích như là 
không hiểu trọn vẹn Tứ Diệu Đế. Nói cách khác, người ta không 
hiểu rằng mình đang ở trong nhà tù. Thật đáng kinh ngạc khi có 
rất nhiều người vẫn phủ nhận đến cùng nỗi khổ đau của đời 
sống đến nỗi họ biểu lộ những dấu hiệu nghiêm trọng khi không 
thể thích ứng được với tuổi gìà, bệnh tật và cái chết. Một số người 
khác thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy những sự việc đó xảy ra, 
và biểu lộ những phản ứng rối loạnnhư tức giận hay đau 
đớn! Sự vô minh của chúng ta là không biết rằng đời sống có 
thể sửa đổi được. 


Như mọi Phật tử đều biết, con đường bước ra khỏi nhà tù, chấm 
dứt tái sinh và nỗi đau khổ không thể tránh khỏi tiếp theo sau, 
là tu tập Bát Thánh Đạo đưa đến đỉnh cao là nhập định (sãmma- 
sœnaäl¡). Nhưng điểm này là đề tài của một bài nghị luận khác. 


Ở đây, tôi muốn nói thêm rằng Lý Duyên Khởi thường được xem 
như là một định nghĩa khác của chân lý thứ hai trong Tứ Diệu Đế, 
đó là nguyên nhân của Khổ, và Lý Duyên Diệt là một định nghĩa 
khác của chân lý thứ ba, đó là sự chấm dứt Khổ (Tương Ưng BK 
12.43). Như vậy, muc đích chính của Lý Duyên Khởi, tương 
đương với chân lý thứ hai của Tứ Diệu Đế, là để trả lời câu hỏi “Tại 
sao có Khổ?“”. Và mục đích chính của Lý Duyên Diệt, tương đương 
với chân lý thứ ba, là để trả lời câu hỏi “Làm thể nào để chấm 
dứt Khổ?” 


% 


40 


Kết Luận 


Trong bài nghị luận này, tôi đã cố gắng mô tả tất cả những gì về 
Lý Duyên Khởi (paficca samuppäda). Tôi bắt đầu bằng cách trình 
bày tiêu chuẩn về mười hai nhân duyên tiếp nối nhau, và ý 
nghĩa của chúng như chính Đức Phật đã điịnh nghĩa. Từ những 
định nghĩa ấy,rõ ràngrằng Lý Duyên Khởi như Đức 
Phật muốn chúng ta hiểu, là trải dài hơn một đời sống. 


Rồi tôi tiếp tục bàn đến một kiểu mẫu Tây phương về nhân quả, 
đó là “điều kiện cần và đủ “, và làm thế nào chúng ăn khớp 
thậtvừa vặn với khuôn mẫu luật nhân quả (appaccauatä) 
của Phật giáo. Sau đó tôi đã sử dụng kiểu mẫu “điều kiện cần và 
đủ” để soi sáng thêm về những hình thái khác nhau của mối quan 
hệ nhân quả giữa một cặp nhân duyên. 


Tôi đã nói ra ngoài để một chút vềý nghĩacủa hai 
từ sanditthika và akalika, và một phần gọi là “Hiểu sai nghĩa 
Kinh”, với ý muốn trả lời cho một vài người đã bác bỏ (do ngộ 
nhận, mà tôi hy vọng là đã chứng minh được) sự kiện là Lý Duyên 
Khởi trong các bài kinh chứng tỏ đã trải dài hơn một đời sống. 
Mặc dù lời tranh luận ở đây hơi có tính cách chuyên môn, nó đã 
làm nổi bật sự quan trọng của Nghiệp và Tái sinh trong Giáo 
Pháp của Đức Phật. Nghiệp và Tái sinh rõ ràng không phải chỉ là 
phần văn hóa thêm vào sau này, như một vài tác giả hiện đại bị 
thông tin sai lạc đã muốn chúng ta hiểu như vậy, nhưng là một 
phần chính yếu của giáo lý cốt lõi về Lý Duyên Khởi. 


Cuối cùng, tôi đã giới thiệu một phần hiếm khi được đề cập trong 
các bài nghị luận về Lý Duyên Khởi: mục đích của Lý Duyên 
Khởilà gì? Tôi đãchứng tỏrằngmục đíchcủa Lý Duyên 


41 


Khởi không chỉ là chất liệu cho các tranh luận mang tính tri thức. 
Thật vậy, Lý Duyên Khởi đã chứng tỏ làm thế nào có thể có tái 
sinh mà không có một linh hồn, nó còn hé lộ cho ta biết đời sống là 
gì, và nó giải thích tại sao có Khổ, cùng với phương cách để hoàn 
toàn chấm dứt Khổ. Lý Duyên Khởi đã trả lời cho những câu hỏi 
quan trọng đó. 


Không có gìthái quá khi nói rằng Lý Duyên Khởi là trọng 
tâm của Giáo Pháp. Như Đức Phật đã dạy, người hiểu được 
Lý Duyên Khởi một cách chính xác là người đã thấy Pháp. Và 
người đã thấy Pháp trọn vẹn, là người đã nhập vào dòng thánh và 
chăng bao lâu sẽ chấm dứt toàn bộ khổ đau của kiếp người. Cầu 
nguyện rằng người đó là bạn! 


œ-##-& 


42 


DEPENDENT ORIGINATION 


Ajahn Brahm 
Bodhinyana Monastery, October 2002” 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA-SAMBUDDHASSA 


bÓ 


CONTENTS 


Introduction 

1. Dependent origination—standard description 

2. On the meaning of sanditthika and akaälika 

3. Causality and the necessary and sufficient conditions 
4. Misreading the suttas 

5. The purpose of dependent origination 

Conclusion 

Footnotes 


INTRODUCTION 


The Buddha's teaching called paficca-samuppäda, usually translated as dependent 
Origination, ¡is fundamental to the Dhamma (Truth) awakened to by the Buddha 
on the night of his enlightenment. The Buddha is recorded to have said: 


“One who sees dependent origination, sees the Dhamma. One who sees the 
Dhamma, sees dependent origination.”! 


Furthermore, the understanding of dependent origination is an integral part of the 
delusion-shattering insight that brings one to the state of “one who has entered the 
stream' (sotapamng), destined for full enlightenment within a maximum of seven 
more lives. It is stated by the Buddha that one who has entered the stream may be 
considered as possessing five attributes:2 


1. Unshakeable faith in the Buddha, as opposed to other religious leaders. 

2. Unshakeable faith in the Dhamma, as opposed to other religious beliefs. 

3. Unshakeable faith in the Sangha, the enlightened members of the monastic 
Community. 

4. Very high standard of morality, “dear to the enlightened ones”. 

53. Accurate understanding of dependent origination, and its corollary 
idappaccaydta (causality). 


Therefore it is fair to say that the correct understanding of dependent origination 
can only be known by the enlightened ones, that is by the streamwinners, once 
returners, non returners and arahants. This goes a long way to answering the 
question why there is so much difference of opinion on the meaning of dependent 
Origination. 


In this essay I will discuss the meaning of the twelve factors that make up the 
standard description of dependent origination. Then I will analyse the nature of the 
causes linking each pair of neighbouring factors, using a Western model of 
causality. Having explained what the Buddha meant by dependent origination, I 
will then examine perhaps the most interesting question “Why did the Buddha 
place such importance on dependent origination? What is its purpose?”. In this 
final section, I will propose that the function of dependent origination is threefold: 


1. To explain how there can be rebirth without a soul. 


2. To answer the question “What is life?”. 
3. To understand why there is suffering, and where suffering comes to an end. 


So let us begin by seeing what the Buddha meant by dependent origination. 


1. DEPENDENT ORIGINATION—STANDARD 
DESCRIPTION 


Avjjãpaccayä, bhikkhave, sankhargq; sankharapaccayä  viññãnam; 
viññanapaccayä nãmaripam; nămaripapaccayä saläyatanam; salãaydatanapac- 
cayä phasso; phassapaccayä vedand; vedanapaccayä tanha; tanhãpaccayä 
upädanam, upädänapaccayä bhavo, bhavapaccayä jãtj  jãtipaccayä 
Jjaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasä sambhavanti. Evametassa 
kevdlassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Ayam vuccati, bhikkhave, pafic- 
casamuppado. 

Avjjãya tvea asesoavirdganirodhä sankharamrodho; sankharanirodhä 
viññananirodho; viñfñananirodhä nămaripanirodho; nãmaripanirodha salãyg- 
tananirodho; salãyatananirodha phassanirodho; phassanirodhä vedananirodho; 
yvedananirodha tanhanirodho; tanhanirodhä upadãnanirodho; upädänanirodha 
bhavanirodho; bhavanirodhä jatinirodho; jãtinrodhä jarämaranam sokapori- 
devadukkhadomanassupayäsä rirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhan- 
đhassqa nirodho hoti. 


“From delusion as condition, volitonal formations (come to be); from 
volitonal formations as condifion, consciousness; Írom consciousness as 
condition, name-and-form; from name-and-form as condition, the six sense 
bases; from the six sense bases as condition, contact; from confact as 
condition, feeling; from feeling as condition craving; from craving as 
condition, clinging; from clinging as condition, existence; from existence as 
conditon, bírth; from bírth as condition, aging-and-death, sorrow, 
lamenftation, pain, displeasure, and despair come to be. Such is the origin of 
this whole mass of suffering. 

But from the remainderless fading away and cessation of delusion comes 
cessafon of volitonal formations; from the cessaton of volitional 
formations, cessation of consciousness; from the cessation of consciousness, 
cessation of name-and-form; from the cessation of name-and form, cessation 
of the six sense bases; from the cessation of the six sense bases, cessation of 
confacf; from cessation of contact, cessation of feeling; from the cessation of 
feeling, cessation of craving; from the cessation of craving, cessation of 
clinging; from the cessation of clinging, cessation of existence; from the 
Cessation of existence, cessation of birth; from the cessation birth, aging- 
and-death, sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair cease. Such is 
the cessation of this whole mass of suffering.”3 


1.1. The meaning of the twelve factors, as defined by the 
Buddha 


It is important for us to understand exactly what the Buddha meant by these 
twelve terms. Fortunately, when the Buddha taught the Dhamma, he also 
explained in great detail what he meant by what he said. Admittedly, some terms 
would be used in slightly different contexts in different suttas. The Nidãng 
Samyutta,ˆ however, is a collection of suttas that are completely concerned with 
paficca-samuppäda. The second sutta in this collection is called the Vibhanga Sutta. 


Vibhanga means the explanation of the terms used. As far as dependent origination 
is concerned, in this sutta the Buddha gives the clearest explanation of what each 
of these terms mean. 


Using Bhikkhu Bodhis translation of the Vibhanga Sutta,° the meaning of these 
twelve terms will now be explained. Also, with the aid of some other suttas, the 
meaning of two of the most controversial terms will be clarified. 


Eirst of all, the Buddha said: 


“What, bhikkhus, is aging-and-death? The aging of the various beings in the 
various orders of beings, their growing old, brokenness of teeth, greyness of 
haïr, wrinkling of skin, decline of vitality, degeneration of the faculties: this 
is called aging. The passing away of the various beings from the various 
orders of beings, their perishing, their break up, disappearance, mortality, 
death, completion of time, the break up of the aggregates, the laying down 
of the carcass: this is called death. Thus this aging and this death are 
together called aging-and-death.” 


It is quite clear here that the Buddha was talking about death in the usual meaning 
of the term, not a death in a moment (which is a term that some people mistakenly 
use). It means the death that you call an undertaker to settle. 


“And what, bhikkhus, is birth? The birth of the various beings into the 
various orders of beings, their being born, descent [into the womb], 
production [abhinibbati = rebirth], the manifestation of the aggregates, the 
obtaining of the sense bases. This is called birth.” 

The meaning of the term “various orders of beings”, is fully brought out by a 
passage in another sutta specifically dealing with dependent origination, the 
Mahanidana Sutta:9 


“With birth as condition there is aging and death. How that is so, 
Ananda, should be understood in this way. If there were absolutely 
and utterly no birth of any kind anywhere—that is, of øods into the 
state of gods, of celestials into the state of celestials, of spirits, 
demons, human beings, quadrupeds, winged creatures, reptiles, each 
into their own state—if there were no birth of beings, of any sort into 
any state, then, in the complete absence of birth, with the cessation 
of birth, would aging and death be discerned?” 


“Certainly not, venerable sir.” 


Again, it is quite clear here that birth means what we would normally consider it 
to be: the arising in the human realm of a being ¡in the womb. 


“And what, bhikkhus, is existence [bhavd]? There are these three kinds of 
existence: sense-sphere existence, form-sphere existence, formless-sphere 
existence. This is called existence.” 


Because this term, bhava, is often misunderstood I will explain its meaning in 
further detail. 


The above classification of existence into three realms is sometimes called the 
tiloka, the three worlds. The kđmaloka are the worlds dominated by the five senses. 
They are the human realm, the animal realm, the realm of ghosts, the hell realms 
and the deva realms up to, but not including the brahmaloka. The rữpaloka are the 
silent worlds wherein one exists in the jhana attainments. They begin with the 
brahmaloka and include several other realms based on higher jhanas. The arũpaloka 
are the worlds of pure mind, wherein one exists in one of the four immaterial 
attainments. The rũpaloka and ariũpaloka are the jhana experience attained at the 
moment of death that continues for vast periods of time, transcending cataclysms 
of universes and counted in, sometimes, thousands of aeons. 


To understand the full meaning of bhava one has to go to the Añguttara Nikäya,7 
where Venerable Ananda asks the Buddha, “What is bhaya?” The Buddha responds 
by questioning Ananda: “If there was no kamma ripening in the kamaloka, would 
there be existence in the realm dominated by the five senses?” He then asks the 
same about the other two realms: “If there was no kamma ripening in the rũpaloka, 
would there be existence in the rữpaloka? If there was no kamma ripening in the 
arupaloka, would there be existence in the arũpaloka?” Accordingly, Ananda replies 
“certainly not” to each question. The Buddha then further explains: “So, Ananda, 
you can regard kamma (the actions of body, speech and mind) as the field, you can 
regard consciousness as the seed, and you can regard craving as the moisture. 
Thus, for beings who are blinded by ignorance and fettered by craving, there is the 
establishment of the consciousness in this lower realm, in the hinadhatu (ie. the 
realms dominated by the five senses), (and so forth for the two higher realms of 
existence). Thus there ¡is in the future more existence (punabbhavug), rebirth 
(abhinibbatri)”. Here the Buddha was giving the simile of plants growing, with 
kamma as the field, and consciousness as the seed, which is fed by the moisture of 
craving to explain how bhava is a cause for rebirth (7ãñi). 


“And what, bhikkhus, is clinging [sometimes translated as “fuel”]? There are 
these four kinds of clinging: clinging to sensual pleasures, clinging to 
[wrong] views, clinging to rules and vows, clinging to a doctrine of self. 
This ¡is called clinging. 


And what, bhikkhus, is craving? There are these six classes of craving: 
craving for forms [sights], craving for sounds, craving for odours, craving 
for tastes, craving for tactile objects, craving for mental phenomena. This is 
called craving. 


And what, bhikkhus, is feeling [vedana#]? There are these six classes of 
feeling: feeling born of eye-contact, feeling born of ear-contact, feeling born 
of nose-contact, feeling born of tongue-conftact, feeling born of body-confact, 
feeling born of mind-contact. This is called feeling. 


And what, bhikkhus, is contact? There are these six classes of contact: eye- 
contact, ear-confact, nose-contact, tongue-contact, body-contact, mind- 
contact. This is called confact. 


And what, bhikkhus, are the six sense bases? The eye base, the ear base, the 
nose base, the tongue base, the body base, the mind base. These are called 
the six sense bases. 


And what, bhikkhus, is name-and-form [nãma-ripad]? Feeling, perception, 
volition [cetand], contact [phassơ], and attention [manasikaärad]: this is called 
name. The four great elements and the form derived from the four great 
elements: this is called form. Thus this name and this form are together 
called name-and-form. 


And what, bhikkhus, is consciousness? There are these six classes Of 
COnsciousness: eye-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, 
tongue-consciousness, body-consciousness, and mind-consciousness. This is 
called consciousness. 


And what, bhikkhus, are the volitional formations [sankharad]? There are 
these three kinds of volitional formations: the bodily volitional formation, 
the verbal volitional formation, the mental volitional formation. These are 
called the volitional formations.” 


The meaning of sankhara is sometimes debated because this is a word that does 
have many meanings in different places. If one wishes to see the word sankhära 
used as a cause for rebirth, one can go to the Saikhärupapati Sutta.2 Sankharu- 
papotti means “rebirth according to sankhaärd'. Here, the Buddha talks about how 
certain beings arise in different realms according to their planned actions of body, 
speech or mind. These are actions of body, speech and mind, which are 
accompanied by will (cetana); and it is this kamma which gives rise to future 
rebirth. This is called sankhara. 


In another sutta!? the Buddha talks about how, if a person who has ignorance 
(avijãagato, who has gone to ignorance) plans a meritorious sañkhara (puffñam 
sankhararh abhisankaroti), his consciousness goes to a meritorious place. If he plans 
a demeritorious sankhäãra (a-pufan sankharam abhisankharoti), his consciousness 
goes to an apuññia place, a demeritorious place. If he plans an ãnefja sankhara 
(aneñja being something in-between), then his consciousness goes to that place 
accordingly. Again, this shows that there are three types of saikhaãra—meritorious, 
demeritorious and in-between—and that saikhara ¡is the working of kamma. In 
much the same way that kamma can be made by body, speech and mind, so too 
there are three types of saikhära——body, speech and mind sankhära. 


“And what, bhikkhus, is ignorance [avjja]? Not knowing suffering, not 
knowing the origin of suffering, not knowing the cessation of suffering, not 
knowing the way leading to the cessation of suffering. This ¡is called 
ignorance. ” 


1.2. Causality and the twelve factors 


Alongside dependent origination, the Buddha also taught idappaccaydía, causality. 
The standard formula of causality is as follows: 


“When this is, that is. From the arising of this, that arises. 
When this is not, that is not. From the ceasing of this, that ceases.”1! 


Trỉ imasmim sati idam hoti, imassuppädä idam uppdjjati. 
Imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idarmn nirujjhati. 


The first feature of such causality that must be emphasized is that there can be a 
substantial time interval between a cause and its effect. It is a mistake to assume 
that the effect follows one moment after its cause, or that it appears simultaneousÌy 
with its cause. In Buddhist causality, the cause and its effect can be separated by 
any length of time. 


The above two Pali phrases masmim soti, idan hoti, and imasmimn asoti, idamn na hoti 
are grammatical constructions called in Pali “locative absolutes”. In Professor A.K. 
Warders Inrroduction to Pali,!2 the author states categorically that, in such a 
grammatical construction, the subordinate action (the cause) can precede or be 
simultaneous with the main action (the effectf). As far as the Pali is concerned, the 
grammar allows the cause to precede the effect by any length of time interval. 


For example, in the Nidãna Sarhnyutta!3 the Buddha states: 
“When birth is, death is. From the arising of birth, death arises.” 


It has been shown already that in the Nidãng Samyutta “birth” and “death' are to be 
understood in their common meanings. It is clear that birth and death do not 
happen simultaneously. Nor does birth precede death by just one momert. Birth 
can sometimes precede death by many years—80, 90, 100, even 120 years. 


I have emphasized this point because of the misunderstandings about dependent 
Origination presented by some modern authors on the subject. The fact remains 
that there can be a substantial time interval between a cause and its effect. 


2. ON THE MEANING OE SANDITTHIKA AND 
AKALIKA 


Some modern writers have suggested that the effect must arise simultaneously with 
ifs cause, or arise just one moment after, for this to qualify as a Dhamma which 
can be “seen here and now' and be “immediate'. They argue that since the Dhamma 
is sanditthika and akalika, and dependent origination is one of the central features 
of the Dhamma, therefore dependent origination must be sanditthika and akalika. 
But does sandifthika mean “seen here and now”? Does akãlika mean “immediate”? As 
I will now show, these translations can be misleading. 


The passage in the suttas which gives the clearest indication of the meaning of 
sanditthika is in the Mahadukkhakkhandha Suta.!2 In thịs sutta, the dangers of 
sensual pleasures are described by seven examples of consequences to be 
experienced in this life, and all seven are described as sandifthika. This ¡is in 
contrast to the consequence of sensual pleasures described in the suttas next 
paragraph that are to be experienced after death and are called samparäyika. 
Clearly, sanditthika and sampoaräyika are antonyms (words with opposite meanings). 
In this context, sandithika must mean “visible in this life. Although some Pali 
words carry slightly diferent meanings in different contexts, this is rare and it 
seems reasonable to assume that sanditthika mans 'visible in this life' in all other 
contexts as well. 


Sanditthika and kalika (the opposite of akalika) are used together in a revealing 
phrase which occurs three times in the suttas.!° The phrase, with minor variations 
in each sutta is as follows: 


“I don run after what is kalika, having abandoned what is sanditthika. 
I run after what is sandifthika, having abandoned what is kalika.” 


NGham sanditthikam hitva, kalikam anudhãvãmi. 
Kalikam hitva, sanditthikam anudhaãvãmi. 


In these three contexts, sandithika and kalka are clearly direct opposites, 
antonyms again. Thus it is reasonable to assume that the opposite of kalka, 
akalika, must be synonymous with sandifthika. That is, sanditthika and akalika have 
essenfially the same meaning. They both refer to that which is “visible in this life'. 


For example, the Buddha encouraged such practices as maranassofi, the meditation 
on death, and many monks, nuns and lay Buddhists practise this method of 
meditation with liberating results. Maranasafi is certainly a part of the Dhamma 
that is sanditthika and akalika. So, if these two Pali words really did mean “here and 
now'ˆ and “immediate”, maranasafi would be next to impossible—one would need to 
be dead to be able to contemplate death in the “here and now', “immediately'! 
Obviously, sandithika and akalika do not have such a meaning. They both refer to 
something visible in this life, as opposed to what may only be known after one has 
đied. 


It is because each one of the twelve factors of dependent origination can be seen in 


this life, and their causal relationship can also be seen in this life, that dependent 
Origination spanning more than one life qualifies as a Dhamma that is sanditthika 
and akalika. 


You may not be able to directly see your own death, but you can see death 
OCcurring every day in the hospitals, on the television or in the newspapers. You 
dontt have to wait until some afterlife to understand the truth of death. You have 
also seen birth, maybe not your own, but that of many others. You can verify the 
truth of birth in this very life. Then by seeing human beings in their various stages 
from birth to death, you can verify in this life that birth is the cause of death. This 
is why the part of dependent origination “with birth as a condition, aging and 
death' is a Dhamma that is sanditthika and akalika, to be seen in this life. 


You cannot see all the twelve factors in this moment, because they do not occur all 
in one moment. But you can see a manifestation of each factor in this very liíe. 
That, also is why dependent origination is sandifthika and akalika. 


You can also see in this life the causality that links each pair of neighbouring 
factors. Through the development of penetrating insight empowered by tranquil 
meditation, you can see in this life how feeling (vedana) gives rise to craving 
(tanha). You can similarly witness how craving gives rise to clinging/fuel 
(upädäng). And you can likewise understand ¡in this liíe how craving and 
clinging/fuel produces existence (bhayg) and birth ai) in the next life. 


The way that one sees such causality stretching beyond death may be explained by 
paraphrasing the Buddhas simile in the Mahasihanada Sutta.!5 One can know from 
data seen in this life that a person's conduct will lead them to an unpleasant rebirth 
in just the same way that one can know that a person walking along a path with no 
fork must fall into a pit of coals further along that path. Thus, even the causality 
that links connected factors on either side of death also qualifies as a Dhamma 
which is sanditthika and akalika, to be seen in this life. 


I have discussed this issue at length here only because the misunderstandings over 
the meaning of sanditthika and akalika have resulted in a misconceived rejection of 
the Buddha%s clear intention to let his dependent origination span more than one 
liíe. 


3. CAUSALITY AND THE NECESSARY AND 
SUEFEICIENT CONDITTIONS 


I have already introduced the Buddha's formula for causality, idappaccaydta, earlier 
on in this essay. Here I will show how idappaccaydta relates to what in Western 
logic we call a “necessary condition' and a “sufficient condition'. This modern 
analysis of causes throws much light on idappaccaydta and dependent origination. 


A necessary condition is a cause without which there would be no effect. For 
example, fuel is a necessary condition for a fire. Without fuel there can be no fire. 
The necessary condition is expressed by the second half of idappaccaydta: 


“When this is not, that is not. From the ceasing of this, that ceases.” 


A sufficient condition is a cause that must always produce the effect. For example, 
a fire is a sufficient condition for heat. A fire must cause heat. The sufficient 
condition is expressed by the first half of idappaccaydta: 


“When this is, that is. From the arising of this, that arises.” 


In order to demonstrate the difference between these two types of causes I will use 
the example just given. Fuel is a necessary condition for fire, because with the 
ceasing of fuel, the fire ceases. But fuel is not a sufficient condition for fire, 
because fuel doesnt always produce fire—some fuel remains unlit. Fire is a 
sufficient condition for heat, because fire must cause heat. But fire is not a 
necessary condition for heat, because without fire there can still be heat—heat can 
be generated from other sources. 


So a necessary condition is a cause without which there would be no effect, and it 
is expressed by the second half of idappaccaydta. A sufficient condition is a cause 
that must produce the effect, and it is expressed by the first half of idappaccaydia. 
Together they make up Buddhist causality. 


The “forward' order of paficca-samuppada, when analysed, shows that only some of 
the first eleven factors are a sufficient condition for the factor following. Those 
factors linked by a sufficient condition, meaning that the following factor must 
come about sooner or later as a consequence of the preceding factor, are as 
follows: 


qVỮja - sankhara 
yvifñang - nămaripa 
nămoaripd - saläyatana 
salãyatana - phassa 
phassa - yedanä 

tanha - upädãng 


bhava ~]ãti 
Jăñi - dukkha 


Thus, when there is avjja, there will inevitably occur some kamma formations 
inclining to rebirth. When there is viññaãna, there must be nãmariupa, salãyatana, 
phassa and vedana. When there is tanha, there will be upadana. Also, bhava is 
sufficient to produce birth (see AN3.76). Then, most importantly, jđíi must produce 
dukkha. Having been born one must suffer dukkha. Therefore, the only escape from 
suffering is to cease being reborn. As Venerable Sariputta said: 


“In brief, to be reborn is dukkha, not to be reborn is sukha (happiness).”17 


It is of interest now to look at the links that are not sufficient conditions. 


Sankhara is not a sufficient condition for rebirth linking consciousness and the 
stream of consciousness that follows. This is because, having produced many 
rebirth-inclining kamma formations early on in one5 life, it is possible to make 
them all null and void (called “ahosi kamma”) with the attainment of arahant, 
which attainment eliminates the stream of consciousness that would otherwise 
begin at rebirth. 


The fact that upadana is not a sufficient condition for bhava is similar to sankhara 
not being a sufficient condition for viññãng. Through the development of the noble 
eightfold path as far as full enlightenment, no new upädãng are generated and all 
previous upadana becomes ineffective in producing a ground for a new existence or 
bhava. The upädãng previous to full enlightenment becomes, as it were, “ahosi 
upadäna'. 


Even more obvious, vedana is not a sufficient condition for tanha. Vedana are 
certainly experienced by arahants, but they never generate fanha. Moreover, for 
ordinary people, not every vedanäa produces craving. 


Some Western Buddhists have proposed that the “forward` order of paficca- 
saruppada can be halted by “cutting” the process between vedana and tanha. Often I 
have heard some suggest that rebirth can be avoided through using sưii 
(mindfulness) on vedana to stop it generating fanha and the following factors of 
paficca-samuppäda. Thỉis is, in my understanding, misconceived on two grounds. 


First, the “forward” order of paficca-samnuppäda was never intended to demonstrate 
how the process should be “cuf. The “forward” order is only meant to show how the 
process continues. The teaching on how the process is “cuf, or rather ceases, is the 
purpose reserved for the “reverse' order of paficca-samuppäda or “dependent 
cessation'. 


Secondly, even though vedanä does not inevitably produce fanha, because it is not 
a sufficient condition, it is well stated by the Buddha that only when avữjä ceases 
once and for all does vedanäa never generate fanha ! This means that one doesnt 
“cut' the process using safi on vedanä. Safi is not enough. The process stops from the 
cessation of avữjä, as dependent cessation makes abundantly clear. The cessation of 


4. MISREADING THE SUTTAS 


There is a sutta in the Aiguttara collection that is often presented as evidence that 
dependent origination does not span more than one liífe. This sutta is called 
“Tenets' in the Pali Text Society's translation.!8 Some interpret this sutta as stating 
that vedana is not caused by kamma formations (sankhara) done in a past life. 
Therefore the link called sankhara in dependent origination (which does cause 
yedana) cannot mean kamma formations of a previous life. I will show below that 
this conclusion is wrong, as it comes from a misreading of the suttas. 


The relevant part of this sutta presents three theories to explain why one feels 
pleasant, unpleasant or neutral yedana. The first theory states that everything one 
feels is due to what one did in the past (sabbam tarh pubbe katahetu). The other two 
theories state that everything one feels is either caused by God or by chance. The 
Buddha categorically states in this sutta that all three theories are wrong. 


The first theory, the one pertinent to this discussion, that everything that one feels 
now is due to what one đid in the past, is repeated in the Devadaha Sutta!2 where it 
is said to be a belief of the Jains. The Jains held that all the suffering one 
experienced in this life was due to bad kamma from a previous life. Indeed, this 
sutta clarifies this first theory as meaning everything that one feels now is due to 
what one did in a past life. The Devadaha Sutta disproves this theory. 


So it is true that the Buddha denied that everything that one feels, happiness or 
suffering or neutral feeling, ¡is due to what one điịd in a past life (i.e. due to kamma 
formations of a past life). This should be obvious. Some of what one feels is caused 
by kamma formations from a past life, some caused by past kamma formations 
earlier in this life, and some caused by kamma formations being performed now. 
What the Buddha was denying was that all happiness or suffering or neutral 
feelings are caused by kamma from a previous life. 


It should be pointed out that the Buddha is here referring to the type of feeling, 
rather than to feeling itself. It is true that whichever one of the three types of 
feeling that one experiences, happiness or suffering or neutral, is not always due to 
kamma from a past life. But it is also true that the situation whereby one can 
experience feeling at all, the fact that vedana exists, is due to kamma from a past 
life. 


A simile might make this clearer. The situation that you possess a TV on a public 
holiday ¡is due to you having purchased it on some previous day. Its presence, as it 
were, is due to kamma from a past day. But whichever one of the three available 
channels that appears on the screen, Channel Happiness or Channel Suffering or 
Channel Neutral, is not always due to what you did on some previous day. The 
content is not all due to kamma from the past. 


In the same way, the Buddha states that the existence of yedana in this life is due to 
kamma formations done in the previous life. But the particular type of feeling, 


happiness or suffering or neutral is not always due to kamma from a previous life. 


Once the distinction is made between yedanä and the contents of yedana (happiness 


or suffering or neutral), it is clear that the “Tenets” sutta doesn't state that vedanä is 
not caused by kamma formations from a previous life. It does not disprove the 
orthodox understanding of dependent origination as spanning three lives. 


Indeed, the latter part of the “Tenets” sutta introduces dependent origination from a 
unique starting point: 


“Depending on the six elements (earth, air, fire, water, space and 
consciousness) there ¡is the descent of the being to be born into the womb; 
when there is descent, there is name-and-form; with name-and-form as 
condition, the six sense bases; with the six sense bases as condition, contact; 
with contact as condition, feeling.” 


Channam, bhikkhave, dhatinamn upädäya gabbhass?ävakkanti hot; okkantiyä 
safi nãmariparh, nãmariũpa-paccayä salãyatanarmh, salãyatana-paccayä phasso, 
phassa-paccaya vedana. 


Thus the Buddha is clearly showing the origin of vedanä as due to the descent of 
the being to be born into the womb. This can now be compared to the Mahãnidäna 
Sutta?9 and its definition of nãmaripa: 


“It was said “with consciousness as condition there is name-and-form'. How 
this is so, Ananda, should be understood in this way. If consciousness were 
not to descend into the mothers womb, would name-and-form take shape in 
the womb?” 


“No, venerable sir.” 


“Viññanapaccayä nãmaripanti ii kho panetah vuttam, tadãnanda, 
iminapetan poariyäyena veditabbam, yathä viffiãna-paccayä nãmaripdam. 
Viññanañca hị änanda, mãtukucchisnin na okkamissatha, qpỉ nu kho 
nãmaripamn mmätukucchismin samuccissathä”ti? 


“No hetam, bhante”. 


This clearly equates the descent of the being to be born into the womb of “Tenets' 
with the descent of (rebirth linking) consciousness into the womb of the 
Mahanidana Sutta. Thus vedana is said in “Tenets' to be caused by the first 
consciousness arising in this life, whose own cause can only be found in a previous 
lie. 


Thus the sutta in the Anguttara collection which is often presented as evidence that 
dependent origination does not span more than one life, when read accurately and 
completely, actually clearly proves the opposite. The situation that vedanä exists at 
all is due to avửjä and kamma formations from the previous life, and dependent 
origination, as taught by the Buddha, does indeed span more than a single life. 


S. THE PURPOSE OF DEPENDENT ORIGINATION 


So far, I have described what dependent origination means. [ have shown, by 
quoting from the original texts, that the factor viññaãna refers to the stream of 
consciousness beginning in a life after the avjja and kamma formations that caused 
the rebirth. I have shown how causality, the link between one factor and the next 
can involve a substantial interval of time, even extending beyond this life into a 
future life. In summary, I have shown that paficca-samuppada, as taught by the 
Buddha in the suttas, can only mean a process that spans three lives. To believe 
that paficca-samuppida must be restricted to a single liíe, or even to a fÍew 
moments, is simply untenable in light of reason and facts. 


It is now time to consider the purpose of dependent origination. One can gain 
understanding of a thing, not only by finding out what it is made of, but also by 
investigating what it does. Now I am going to discuss the function of paficca- 
samuppäada. I will discuss three purposes of paficca-samuppada: 


1. To explain how there can be rebirth without a soul. 
2. To answer the question “What is life?” 
3. To understand why there is suffering, and where suffering comes to an end. 


5.1. Rebirth without a soul 


One of the most common questions that I am asked is how can there be rebirth 
when there is no soul to be reborn. The answer to that question is dependent 
origination. Paficca-samuppada shows the empty process, empty of a soul that is, 
which flows within a life and overflows into another life. It also shows the forces at 
work in the process, which drive it this way and that, even exercising sway in a 
subsequent life. Dependent origination also reveals the answer to how kamma 
done in a previous life can affect a person in this life. 


Dependent origination presenfs two sequences that generate rebirth: 


1. Delusion (avija) + kamma -> the stream of consciousness beginning at 
rebirth (viññãng). 

2. Craving (tanha) + fuel (upädăng) —> existence (bhava) + rebirth into that 
existence (/afi). 


These are parallel processes. They describe the same operation viewed from two 
different angles. I will now combine them: 


Deluded kamma and craving produce the fuel which generates existence and 
rebirth (into that existence), thereby giving rise to the start of the stream of 
consciousness that is at the heart of the new life. 


It is kamma and craving, both under the sway of delusion, that is the force 
propelling the stream of consciousness into a new life. 


I will now offer some similes to illustrate this operation. These similes are only 
approximations and, therefore, will never perfectly match paficca-samuppada. This 
is because dependent origination is mainly a process describing the flow of the 
mental consciousness, whilst the similes at my disposal are from the more well 
known material world. Stil, they should help to clarify one's understanding. 


Someone goes to an airport to fly to another country. If they have enough money 
for the fare and they have a desire to go to a new country, then they may arrive in 
that land. If they have the fare but not the desire, or the desire but not the fare, or 
they lack both, then they will not arrive in the new country. 


In this simile the person stands for the stream of consciousness; the airport stands 
for death; the new country stands for the next life; the fare stands for the person's 
accumulated kamma; and their desire to go there stands for craving. With much 
good kamma and a craving for happiness, or just the craving to be, the stream of 
consciousness that one thinks of as “ne' is propelled into ones chosen next life. 
With much bad kamma and a craving for happiness, one cannot reach the 
happiness one wants, and thus one is propelled into an unsatisfactory next life. 
With much bad kamma and a craving for punishment, what we recognize in this 
life as the gưilt complex, one falls into a next life of suffering. Then with much 
good kamma and no craving at all, one goes nowhere. Like the traveller at the 
airport, they have enough money to go wherever they want first-class, but the 
delusion has been shattered and the desire that generated all this coming-and- 
going is no more. They cease at the airport. 


How does one seed produce a new seed? Suppose a seed is planted in a good field, 
ii is fed by moisture carrying essential nutrients, and it grows to maturity 
producing another seed at its death. There is no soul or self in the seed, yet one 
seed has evolved into another seed following a process of cause and effect. The 
original seed and the new seed are completely different. Almost certainly, there 
isnt even one molecule of the original seed to be found in the new seed. Even the 
DNA, though similar, is not the same. It is an example of a well known process 
which spans a life, but with nothing that one can identify as an essence passing 
unaltered from the original seed to the new seed. Rebirth, as it were, has happened 
with no `seed-soul” going across. [ mention this example because it is similar to a 
metaphor of the Buddha: 


“Kamma ¡is like the field, craving like the moisture, and the stream of 
consciousness like the seed. When beings are blinded by delusion and 
fettered with craving, the stream of consciousness becomes established, and 
rebirtth of a new seed (consciousness) takes place in the future.” 
(paraphrased from AN3.76) 


It is interesting to describe how a recent, real instance of kamma and craving 
worked together to change bhava, the kind of one's existence. In the late 1970's in 
Britain, many uneconomical coalmines were permanently closed. One particular 
disused mine was close to a heavily populated area in South Wales. When some of 
the poor of that area had unwanted kittens, they would cheaply dispose of them by 
cruelly throwing them down into the abandoned mineshaft. Several years later, 
some engineers entered that mine to check on its safety. They found a remarkable 


discovery. Some of the kittens had survived the fall and, in the space of only a few 
generations, had evolved into a completely new species of cat, blind in their eyes 
but with enormous ears. Craving and behavioural conditioning (kamma) had been 
the obvious driving forces that produced the mutation. 


The above examples only begin to give an indication of the process that is paficca- 
samuppada. Dependent origination, after all, is mainly a process that describes the 
flow of mental consciousness, and this is fundamentally different from material 
processes. If one can imagine a beach of white sand, then the stretch looks 
confinuous. On closer examination, though, one finds that the beach is made up of 
an uncountable number of small grains, each close to the next. If one looks even 
closer, one discovers that the grains arent even touching, that each grain is alone. 
Similarly, when ones mindfulness has been empowered by jhana meditation, one 
may see the stream of consciousness in much the same way. Before, it looked like a 
confinuous stretch of unbroken cognition. But now it is revealed as granular, tiny 
moments of consciousness, uncountable in number, close together but not 
touching, and each one alone. Having seen the true nature of consciousness, onÌy 
then can one see how one moment of consciousness influences what follows. 
Kamma, like a discrete particle of behavioural conditioning, together with craving 
combine to make the impersonal forces that steer the journey of consciousness, like 
an aircraft on an automatic super-pilot. Furthermore, when the insight comes, 
based uniquely on the data of jhana, that the mental consciousness is independent 
of the body and must clearly survive the death of the body, then one sees with 
absolute certainty that the forces of kamma and craving that drive menrtal 
consciousness now, will continue to drive the mind through and beyond death. 
Rebirth and its process are seen. Paficca-samnuppäda is understood. 


The Buddha said to Venerable Ananda at the opening of the Mahänidna Sutta:2! 
“This dependent origination, Ananda, is deep and it appears deep.” 


In my opinion, one needs the experience of jhana to see it clearly. Nevertheless, I 
hope that the explanation and similes that I have given will help throw some light 
onto the true nature and purpose of this impersonal process that drives the mind 
from life to life. At least you can know that when paficca-samuppäda ¡is fully 
understood, it is also clearly seen how rebirth happens without any soul. 


5.2. What is life? 


One of the major difficulties that Buddhists find with the teaching of anatfa is that 
1f there is no soul or self, then what is this? What is it that thinks, wills, feels or 
knows? What is it that is reading this? In sunmary, what is life? 


In one of the most profound of all suttas in the Buddhist scriptures, the 
Kaccanagotta Sutta,?2 which was to play a major role in later Buddhist history, the 
Buddha stated that, for the most part, peoples views on the nature of life fall into 
one of two extremes. Either they maintain that there is a soul, or they hold that 
there is nothing at all. Unfortunately, too many Buddhists confuse the teaching of 
anaffa and side with the view that there is nothing at all. 


The Buddha condemned both extremes with a devastating argument based on 
experience. It is untenable to maintain that there is a soul because anything that 
can be meaningfully considered as a soul or self-Cthe body, will, love, 
consciousness or mind——can all be seen as impermanent. As the Buddha put it “One 
cannot say that there is (a soul), because a cessation (of all that can be a soul) is 
seen”. On the other hand, it is untenable to maintain that there is nothing at all, 
because it is obvious that life is! As the Buddha put it “One cannot say that there is 
nothing, because an arising (of all phenomena) is seen”. Thus, as the Buddhist 
philosopher-monk Nãgãrjuna (2nd century CE) was to remind everyone, the 
Buddha clearly denied the doctrine of absolute emptiness. 


Even today, most people fall into one of these two extremes. Either that there is 
nothing at all and the mind, love, life is complete illusion, or that there is an 
eternal soul with God as the corollary. Both are wrong. 


The Kaccanagotta Sufta continues with the Buddha pointing out that there is a 
middle that has been excluded in this dichotomy of views. There is a third option 
that avoids both extremes. So what is this “middle” between the extremes of a soul 
and nothingness? That middle, said the Buddha, is paficca-samuppada. 


When the Buddha stated that it is untenable to hold that there is a soul or self (or a 
God) because a cessation is seen, he explained what he meant as: 


“From the cessation of delusion, kamma formations cease; from the 
cessation of kamma formations consciousness ceases ... from the cessation 
of birth, dukkha2Š ceases”. 


He was referring to the passing away process called dependent cessation. This 
impersonal process is the very thing that we identify as life. Moreover, it includes 
all the “usual suspects” that masquerade as a soul: the body (part of nãmaripa), wil] 
(part of the kamma formations, sometimes fưnha), love (part of the kamma 
formations and mostly part of upadana, clinging), consciousness (viññãng) and 
mind (part of salãyatana and often equivalent to viññãng). These usual suspects are 
clearly seen in the light of dependent cessation as transient, insubstantial, granular 
and fading away soon after they arise. They are all conditioned. They exist only as 
long as they are supported by their external causes, which are themselves unstable. 
When the external supporting causes disappear, so do each of the usual suspects. 
Because these things do not persist, since they do not continue in being, it is 
untenable to hold that there is a soul, a self or a God. 


When the Buddha stated that it is also untenable to maintain that all is pure 
emptiness, void, nothing, because an arising is seen, He explained what he meant 
aS: 


“From the arising of delusion, kamma formations arise, from kamma 
formations arises the stream of consciousness in the next life ... from birth 
arises dukkha!” 


He was referring to the arising process called dependent origination. Again, this 
impersonal process includes all that we can know as “life'. Because this arising is 


seen, one cannot say they are not. It is not an illusion. These phenomena are real. 


A simile might help here. In mathematics a point is a concept drawn from the 
science of life. It describes aspects of real phenomena. Yet a point has no size. It is 
smaller than any measure that you can suggest, yet it is bigger than nothing. In a 
sense, one cannot say a point is, because it does not persist, it does not continue in 
space. Yet one cannot say it is not, as it is clearly different from nothing. The point 
is similar to the momentary nature of conscious experience. Nothing continues in 
being therefore it cannot be something. Something arises therefore it cannot be 
nothing. The solution to this paradox, the excluded middle, ¡is the impersonal 
prOCess. 


In Advaita Vedanta, one common method is to pursue the enquiry “Who am I?”. 
That is a loaded question. It carries an implicit premise that has yet to be agreed 
on. The question “Who am I?” assumes that “I am”, only one doesn't know what. In 
the Sabbäsava Sutta?? the Buddha called such enquiries “attending unwisely? 
(ayonisa-manasikra), and in the Mahatanhäsankhaya Sutta2° the Buddha described 
this as remaining “inwardly perplexed' (kathamkatha). In other words, it doesnt 
lead to anything penetrating. This enquiry of Advaita Vedanta is said to end with 
an experience of ultimate reality described as “You are that, or “Tat tvam asi in 
Sanskrit. But such an end-doctrine is plainly begging the question. What is this 
“That' that you are? The Buddha never circled around the issue in such a fruitless 
way. For The Buddha would say: 


“Paticca-samuppado tvam asỉ” 
“You are dependent origination” 


What was once assumed to be “me”, a self or a soul, or assumed to be an illusion or 
complete emptiness, is now clearly seen as the impersonal process of dependent 
origination, a causal sequence rolling on from life to life, containing all and 
anything that can meaningfully be a soul, the “usual suspects' as I call them, but 
nothing continuing in being. 


So, if you wanted to find out who you are, now you have the answer: dependent 
Origination! And if you wanted to find out what is life, now you also have the 
answer: dependent origination! 


Paficca-sanuppäda—That$s life! 


5.3. Why suffering? 


The main purpose of paficca-samuppäda ¡is to establish the reason why we suffer, 
and to fñnd a way of eliminating suffering once and for all. To understand this 
point, we must now take a look at the Buddha's discovery of dependent origination 
in the context of the story of the Buddha$s life. 


The Bodhisatta (an unenlightened being soon to become Enlightened) sat under the 
Bodhi Tree on the night of his enlightenment for the sole purpose of finding a 
solution to suffering. As a young man, He had been deeply moved by the tragic 
sights of an old man, a sick man, and a dead man. Realizing that the suffering of 
old age, sickness and death was the certain destiny of himself as well, he left home 
in order to find a way out of all suffering. Under the Bodhi Tree, the Bodhisatta 
entered the jhanas for the first time since he was a small boy. Having thus 
empowered his mind, he then pursued a method of enquiry called 
“yonisamanasikra', which literally means “work of the mind which goes back to the 
source'. The problem was suffering, in particular the seemingly inescapable 
suffering associated with old age, sickness and death. Tracing the problem back to 
the source, the source was seen as birth. 


Jãfi-paccayä dukkha, “Suffering is caused by birth'. 


As shown above, birth is a sufficient cause for suffering, that is, birth must give rise 
to dukkha. Every being that is born will get old, get sick and die, and experience 
the inescapable dukkha associated with that process. Thus birth is the problem. 


This first link of paficcqa-samuppada ïs rarely given the attention it deserves. It has 
enormous implications. Before the great insight into dependent origination under 
the Bodhi Tree, the Bodhisatta, like most people, had lived in hope that somehow 
he could attain perfect happiness in this existence or some future existence. Now 
he saw that all existence (bhavg) is inextricably involved with suffering. There is no 
perfect happiness to be found in any form of existence. As the Buddha said in the 
Anguttara collection: 


“Just as a tiny bit of faeces has a bad smell, so I do not recommend even a 
tỉiny bit of existence, not even for so long as a fingersnap.”26 


A simile might help. A person born in a harsh prison, raised in that prison, who has 
spent all their time in the prison, can only know prison life. They dont even 
suspect that anything beyond their prison can exist. So they make the best of 
prison. Those who think positively, because they have gone to prison seminars, 
begin to think that the harsh prison ¡is instead a wonderful place. They even 
compose sonøs like “All jails bright and beautiful ... the good Lord made them all”! 
Others get involved with social service, compassionately decorating the prison cells 
of others. When someone gets tortured or otherwise punished ¡in jail, they think 
something has gone wrong and look for someone to blame. If someone suggests 
that it is the very nature of jail to be suffering, then they are dismissed as a 
pessimist and told to “Get a life!”. One full moon night, a prisoner discovers a door 
leading out of the jail and goes through. Only then does he realize that jail was 
inherently suffering and you can't make it otherwise. He goes back to tell his fellow 
prisoners. Most dont believe him. They cant even imagine anything other than 
their jail. When he says that the jail is suffering and the cessation of imprisonment 
is happiness, he is accused by one and all of escapism. 


Sometimes people rebuke me saying “You monks are just trying to escape from the 
real world!”. I reply “Well done! At last someone else has understood Buddhism!” 
Whafs wrong with escapism, especially when one realises that the real world is the 


harsh prison 


The enlightenment experience of the Buddha began with the experience of jhanas. 
These “stages of letting go” are also stages of increasing bliss. After jhana, one can 
reflect on the reason why these jhanas are by far the most pure and powerful 
happiness of ones life. What is the cause of such happiness? Ajahn Chah used to 
say that it is like having had a tight rope around one's neck for as long as one can 
remember. Then one day the rope is suddenly released. The bliss and ease that is 
felt is because a huge burden of suffering has gone. The ecstasy of jhana is because 
one has escaped, albeit temporarily, from what people mean by “the real world'. 
When the Buddha reflected on jhana, He realized that the real world is suffering, it 
is a jail, and release from it is bliss. He could only know this once He had stepped 
out beyond jail. That is one of the purposes of jhana. Jhana is also called vừưnokkha, 
which means “release'. 


Even arahants, enlightened monks and nuns, experience suffering. They are not 
released from suffering, they are still in the world, ¡in jail. The main difference 
between an ordinary “prisoner” and an arahant is that the latter is certain to leave 
soon. Using the simile from the Theragatha,27 an arahant is like a workman having 
completed the job and now calmly waiting for his wages. In the sutta called “The 
Dart2Š suffering is compared to being stabbed with two darts. An arahant is only 
stabbed with one dart. The two “darts' refer to bodily suffering and menrtal 
suffering. The arahant, alone of this world, only experiences bodily suffering. But it 
is still enough to say that an arahant in this life still experiences suffering. As the 
enlightened nun Vajirä explained,?2 what it feels like to be an arahant is just 
experiencing suffering arising and suffering passing away, and this was confirmed 
by the Buddha in the Kaccanagotta Sutta,”) already mentioned above. Arahants 
experience suffering because all existence (bhava) or birth (ãfi) is suffering. Only 
when they pass away, or 'parinibband, when existence ceases, does suffering end 
once and for all. 


Bhava-nirodho nibbãnam, “Nibbäna is the cessation of existence.” 31 


Having discovered that existence (bhava) and birth ãfi) are a sufficient cause of 
suffering (dukkha), that they must create suffering, the problem became how to put 
an end to more existence (puna-bhava) and rebirth. As it became popularly and 
accurately known, the goal of Buddhist practice (for those who realize that the real 
world$s a jail and are not in denial of this truth) is to make an end of samsara, the 
incredibly long journey through countless lives, and get off the crushing wheel of 
rebirth. 


Thus, the Bodhisatta continued to pursue yonisamanasikara, work of the mind that 
goes back to the source, to find the causes of bhaya and jãfi. He traced the 
sequence of causes, now known as dependent origination, through craving (tanha) 
back to delusion (avÿja). It was delusion that was seen as the basic culprit. 


the four noble truths. In other word, one doesnt realize that one is in jail. It is 
amazing how so many people are in such profound denial of lifes suffering that 


they show severe signs of maladjustment to old age, sickness and death. Some 
people are even surprised that these things even happen, and exhibit such 
derangements as anger and grief when they do! Our delusion is that life can be 
ñxed. 


As every Buddhist would know, the way to get out of jail, to put an end to rebirth 
and the inevitable suffering that follows, is to develop the noble eightfold path 
culminating in jhana (samma-samadhi). But that is a subject for another essay. 


Here I want to add that dependent origination is often cited as an alternative 
definiton of the second noble truth, the cause of suffering. And dependent 
cessation is an alternative definition of the third noble truth, the cessation of 
suffering.32 Thus the main purpose of dependent origination, equivalent to the 
Second Noble Truth, is to answer the question “Why suffering?”. And the main 
purpose of dependent cessation, equivalent to the third noble truth, is to answer 
the question “How can suffering be stopped?”. 


CONCLUSION 


In this essay, I have attempted to describe what paficca-samuppada is all about. I 
began by presenting the standard sequence of the twelve factors, and then their 
meaning as defned by the Buddha himselíf. It should have been clear from these 
definitions that paficca-samuppada, as the Buddha meant it to be understood, spans 
more than one life. 


I then went on to discuss a Western model of causality, the necessary and sufficient 
conditions, and how these slotted so neatly into idappaccaydia, the Buddha's model 
of causality. I later used the “necessary and sufficient conditions" model to throw 
more light on the different forms of causal relationships between each pair of 
factOrs. 


A digression on the meaning of sanditthika-akalika, and a section called “Misreading 
the Suttas”, were meant to address some objections (misconceived, as I hope that I 
have proved) to the fact that paficca-samuppada in the suttas does span more than 
one life. Although the argument here was somewhat technical, it highlighted the 
importance of kamma and rebirth to the Buddhas Dhamma. Kamma and rebirth 
are obviously not a mere cultural accretion, as some modern misinformed authors 
would have us believe, but are essential to the central teaching of paficca- 
samuppada. 


Lastly, I introduced a section rarely mentioned in essays about paficca-samnuppada: 
what is its purpose? I have shown that the purpose of paficca-samuppada is mụuch 
more than mere food for intellectual debate. Indeed, paficca-samuppäada 
demonstrates how there can be rebirth without a soul, it reveals what life is, and it 
explains why there is suffering together with the way suffering is totally ended. 
Paticca-samuppada answers the bỉg questions. 


It is no exaggeration to state that paficca-sanuppada is at the very heart of the 
Dhamma. As the Buddha stated, one who understands pdficca-samnuppäda 
accurately, also sees the Dhamma. And the one who sees the Dhamma fully, is one 
who has entered the stream and will soon put an end to all suffering. May that be 
youl 


FOOTNOTES 


Œ1 + C2} 


9. 
10. 
11. 
đo, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
2ê» 
chả: 


24. 
Tai: 
26. 
2/5 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 


. MN28 

. SN12.27, AN5.25 

. SN12.1 

. SN12 

. €onnected Discourses oƒ the Buddha, Wisdom Publications, Boston 2000, 


p534I. 


. DN15. Translation by Bhikkhu Bodhi in The Great Discourse on Causation, 


published by BPS, Kandy 1984, p54. 


. AN3.76 
. Vedana, usually translated as “feeling, denotes that aspect of sensory 


experience which is taken to be either pleasant (sukha), unpleasant (dukkha) 
or neutral (adukkhamasukha). 
MNI20 

SN12.51 

SN12.21 

pase 103 

SN12.10 

MNI3 

SNI1.20, SN4.21, and MN70 
MNI2 

ANI0.65 

AN3.61 

MNI01 

DNI15 

DNI15 

SN12.15 

Dukkha (suffering) here stands for the full term soka-parideva-dukkha- 
domanassa-upäayäsa. 

MN2 

MN238 

ANI.328 

Thag17.2 

SN36.6 

SN5.10 

SN12.15 

SN12.68 

SN12.43 


['This 2017 version of the essay is adopted from Wñhat-Buddha-Taught.net with minor updates in 


punctuation and references. — Ed.] 


